GIẢI VÊKIẾP 


nå 
PE =- NHÀ XUẤT BẢN PHƯƠNG ĐÔNG 
4 


Hòa thượng GIỚI NGHIÊM 
THITASILO 


GIẢI VỀ CÕI TRỜI 
(SAGGA KATHA) 


LÖT GIỚI THIỆU 


Một trong những chương trình hoạt động của Ban Phật 
giáo Nam tông Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, là sưu 
tập và xuất bản lại những tác phẩm, dịch phẩm của chư vi 
Trưởng lão tiền bối có công khai sơn Phật giáo Nguyên Thủy 
Việt Nam như Ngài Hộ Tông, Ngài Bửu Chơn, Ngài Giới 
Nghiêm, Ngài Tịnh Sự, Pháp sư Thong Kham v.v... 


Có một số kinh sách đã được chính thức xuất bản trước 
năm 1975, nhưng vì thời đó phương tiện in ấn còn thô sơ nên 
có nhiều sai sót. Một số khác còn là bản thảo, hoặc chỉ mới 
quay roneo, in lụa để kịp thời phát hành nội bộ trong các dịp 
lễ, chưa có ý định nhuận sắc để xuất bản. Vì vậy Ban Phật 
giáo Nam Tông cần phải tu thư và nhuận sắc lại trước khi xin 
xuất bản. 


Riêng về các dịch phẩm của Ngài Giới Nghiêm, Thượng 
tọa Giới Đức đã tự nguyện dành nhiều thời gian và công sức 
để nhuận sắc cuốn Mi Tiên Vấn Đáp và Giải Về Cõi Trời. 
Bản thân tôi cũng đã nhuận sắc cuốn Tứ Niệm Xứ và Giải Về 
Bạn. May mãn thay lúc còn sanh tiền, Ngài thường giao cho 
chúng tôi nhuận sắc hầu hết những tác phẩm của Ngài. Nhờ 
được sống nhiều năm gần gũi bên Ngài nên chúng tôi dễ dàng 
thưa hỏi lại những đoạn văn khó hiểu, những ngôn từ trong 
cách dụng ngữ riêng của Ngài nên chúng tôi đã làm quen 
được với cốt cách, ý tứ và văn phong trong các tác phẩm của 
Ngài. DO đó, bây giờ chúng tôi mới dám tự nguyện thực hiện 
công việc khó khăn này, sợ rằng. người khác khó có thể năm 
bắt được những chỗ khúc mắc về căn ngôn, ngữ nghĩa trong 
các bản thảo này. 


Vi việc làm khó khăn như vậy, chúng tôi chân thành mong 
được sự cộng tác và góp ý của chư Tăng, Tu nữ, và Phật tử 


3 


đê cho chương trình giới thiệu lại các tác phâm của chư Tôn 
đức tiên bôi được hoàn chỉnh và hiệu quả hơn. 


Trân trọng, 
Trưởng Ban Phật giáo Nam Tông 
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam 
Hòa Thượng Viên Minh 


TIỂU SỬ CÔ HÒA THƯỢNG THIÊN SƯ GIỚI NGHIÊM 


HÒA THƯỢNG THIÊN SƯ GIỚI NGHIÊM, thế danh 
Nguyễn Đình Trấn, sanh ngày 05-05-1922 (nhằm ngày 09-04 
Nhâm Tuất) tại làng Giạ Lê Thương, huyện Hương Thủy, 
tỉnh Thừa Thiên — Huế. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Đình 
Tải. Thân mẫu là cụ bà Huỳnh Thị Thành. 


Ngài sanh ra trong một gia đình theo đạo Phật lâu đời. 
Năm 09 tuổi, Ngài vào một ngôi chùa hẻo lánh ở làng Bãng 
Lãng — Huế, då tu học và thọ giới Sa di. Năm 1942, Ngài thọ 
Tỳ kheo giới tại chùa Phổ Đà — Đà Nẵng thuộc hệ phái Bắc 
truyền. Năm 1944, Ngài du học tại Campuchia vå năm 1947, 
Ngài được Hòa thượng Niếp-Tích truyền giới tỳ kheo và theo 
học đạo với Vua Sãi Campuchia là Trưởng lão Hòa thượng 
Chuon-Natch. Các năm kế tiếp, Ngài du học tại Thái Lan, 
Miễn Điện và được Hòa thượng thiền sư Mahasi Sayadaw 
truyền thọ pháp hành Tứ Niệm Xứ. 


Năm 1954, Ngài dự hội nghị kết tập Tam tạng kinh điển 
(Pali) lân thứ VI tại Rangon, Miên Điện. 

Trở về quê hương 1957, Ngài cùng các vị cao tăng thành 
lập Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. 

Từ 1964-1974, Ngài liên tục giữ chức vụ Tăng thống 
GHTGNTVN nhiêu nhiệm kỳ. 


Năm 1979, được sự cung thỉnh của Mặt Trận Đoàn Kết 
Dân Tộc Cứu Nước Campuchia, Ngài cùng phái đoàn Phật 
giáo Nguyên Thủy Việt Nam qua Campuchia dé truyền Cụ 
Túc giới cho 07 vị sư sãi lãnh đạo, phục hồi Phật giáo 
Campuchia sau pháp nạn. Tại Giới đàn này, Ngài được cung 
thỉnh làm Đàn đâu Hòa thượng. 


Năm 1980, Ngài tham gia Ban vận động thành lập 
GHPGVN và được suy cử chức Phó Chủ tịch Thường trực 
Hồi đông Tri sự GHPGVN. 


Hơn nửa thế kỷ xuất gia hành đạo, hoằng pháp và phục vụ 
cho xã hội, Ngài đã đê lại cho hậu thê nhiêu công đức vå 
nhiêu công trình Phật sự to lớn. 


Ngài là vị thiền sư đầu tiên tạo được nhiều thiền viện, 
trong đó có thiền viện Phước Sơn và nhiều ngôi Tam Bảo 
trên toàn quốc. Ngài cũng đã trước tác nhiều kinh sách có giá 
trị, và đào tạo nhiều đệ tử trở thành tång tài cho Giáo hội. 


Ngày 09-08-1984, Ngài giã từ cõi thế, an nhiên thị tịch lúc 
10 giờ 30 tại chùa Phật Bảo. Thọ mạng được 63 tuôi, 38 hạ 
lạp. 


Häng năm vào ngày 13-07 Ål, lễ tưởng niệm Hòa thượng 
được long trọng tô chức tại chùa Phật Bảo — Tân Bình, 
TPHCM. 


Tham khảo Danh Tăng Việt Nam, tập l, Thích Đồng Bồn biên soạn, 
Thành Hội Phật giáo xuát bản năm 1997 và Bia Tưởng niệm tại Tháp 
Báo An, Phước Sơn thiên viện, Đôi Lá Giang, Long Thành, Đồng Nai. 


LỜI TỰA 


Biên soạn tập sách “Giải về Cõi Trời” này, chúng tôi có 
nhã ý cúng dường pháp thí trong ba ngày 24, 25, 26 tháng 3 
năm 1961 (tức ngày 8, 9, 10 năm Tân Sửu) tại Tam Bảo Tự - 
Đà Nẵng để cầu quốc thái dân an và và kỷ niệm “Đệ bát chu 
niên ” ngày Phật giáo Việt Nam truyền bá đến Trung Việt. 


Toàn thể Tăng và cư sĩ Phật tử thuộc Tổng hội Phật giáo 
Nguyên thủy Trung phẩn!, sau khi nghe đại đức Hộ Tông — 
Tăng thống Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam - tại 
Sài Gòn quang lâm về đây, đã giảng giải ý nghĩa trọng đại 
của buổi lễ, đồng thời đã từ tâm ban rải một thời pháp sách 
tán, khuyến hóa mọi người tinh cần tu tập. Đại Đức Tăng 
thống cũng kêu gọi tài thí rất trọng thể dé hoàn thiện quy mô 
ngôi chùa có tính lịch sử, là dấu ấn hoằng pháp đầu tiên tại 
đât miền trung. 


Xét thấy đây là cơ hội tốt då tôi ấn hành tập sách bé nhỏ 
này, để góp phần pháp thi cho trọn vẹn ý nghĩa lời pháp 
trong câu: “Tài, Pháp — nhị thí thỉ thành công, phước huệ 
song tu phương tác Phát”; giả nghĩa cho rö là tài thí và pháp 
thí mà đầy đủ, trọn vẹn; phwóc và huệ mà cùng tu mới mong 
thành Phật! 


Biên soạn tập sách: “Giải về Cõi Trời” này, tuy chưa đầy 
đủ lắm, song cũng có thể là chút ít tư liệu cho những ai muốn 
tìm hiểu về Cõi Trời một cách đúng đắn và chính xác hơn. 
Dường như trước đây ai cũng hiểu khái quát, rằng là Cõi Trời 
là nơi đẹp lắm, tuyệt mỹ lắm, kỳ thú lắm, hạnh phúc vả an lạc 
lắm! Thé thôi! có người lại hiểu lầm, cứ đỉnh minh Cõi Trời 


! Đây là một tô chức ph trước 1975. Nay tô chức này không còn vì đã gia 
nhập vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 


chi có 1 ông, một vi thån hay möt vi thuong để nào đó; và 
mọi quyền tài phán, định đoạt vận mệnh vui khổ, hèn sang, 
phước tội của con người đều ở trong tay ông ta cả! Đọc tập 
sách này, mọi người mới thấy ra rằng, hóa ra Cöi Trời không 
chỉ có “môt ông”, “một ngài” mà có vô lượng chúng hữu 
tình cộng cư ở đây. Và Cõi Trời chẳng ai chiếm lây một mình 
được. Bất cứ ai, bất cứ “nhân loại” nào, chúng sanh nào, 
hữu tình nào có tu hành, biết làm phước, biết trì giới, có tham 
thiền, có đức tin, biết làm lành, lánh ác đều có thể hóa sanh 
lên Cöi Tròi này để thọ hưởng phước quả mỹ diệu, thắng xa 
cõi Người. Đành răng, các Cöi Trời chưa phải là cứu cánh 
cho những người hành đạo giải thoát; nhưng cũng là nơi xứng 
đáng cho chúng ta “nhàn cu”, “an cứ”, “lạc cw” tạm thời khi 
chưa hành trì, công phu đến chỗ rốt ráo! Nó như là phần 
thưởng khuyến khích, an ủi cho những kẻ khởi tâm tu tập vê 
giai doạn sơ thiện, hướng thiện trên lộ trình bỏ mê tầm giác. 
Chư vị Bồ tát có đại nguyện Chánh Đăng Giác trong nhiều 
kiếp miệt mài bồi bô công hạnh Ba la mật, đôi khi mệt mỏi — 
các ngài đều lựa chọn các Cõi 7rởi Dục giới, thường là Đâu 
suất đà thiên då nghỉ ngơi một thời gian! Vậy Cõi Trời là cõi 
của phước quả; ai tích lũy được nhiều tin, thi, giới - thì được 
hóa sanh lên 6 Cöi Trời Dục giới để thọ hưởng phước báu 
của mình như định luật nhân quả tự nhiên — chứ chăng CÓ ai 
mời, ai rước, ai đưa cả! Nếu ai tu tập đắc định, đắc thiền thì 
hóa sanh các Cöi 7rời cao hơn, có thé là trời Sắc giới hoặc 
Vô sắc giới — tùy đề mục quán tưởng, định thiền. 

Cuối cùng, tôi và toàn thể thí chủ nhất tâm hồi hướng 
phần phước của tài thí và pháp thí thanh cao này đến cho tất 
cả chúng sanh, nhất là ân nhân nhiều đời của chúng ta được 
an sinh, hạnh phúc vả tån hóa. 


Nguyện cầu cho quốc dân, đất nước Việt Nam được thanh 
bình an lạc. 


Nguyện cầu Tam Bảo chứng minh và chư thiên hộ trì cho 
tất thảy thí chủ, kẻ công người của, đã thành tâm và hoan hỷ 
phần phước sự hôm nay sớm thoát ly sinh tử luân hồi, chứng 
quả Vô sanh båt diệt Đại Niết bàn! 


Mong thay, 
Tỳ Kheo Giới Nghiêm 
Tam Bảo Tự - 1961 


Nammo tassa Bhagavato Arahato Sammäsambudhassa 
Giải về Cõi Trời 
(Sagga kath3) 

A- Khái quát về Cõi Trời: 

Nghe đến cõi trời thì ai cũng ưa, cũng thích và các hàng 
phật tử của chúng ta ở đây cũng không ngoại lệ, có phải thê 
không? Lác đác trong kinh sách mà chư vị đã đọc hoặc do 
quý sư giảng nói thì Cöi Troi là nơi hạnh phúc, an lạc, là cái 
nơi thành tựu phước quả, được hy mãn “ngũ đục công dre”! 
Như vậy, nghe vê Côi 7Trởi thì nhiêu mà chưa ai từng thây, 
ngoại trừ các bậc có thắng trí, có khả năng siêu phàm mới có 
thấm quyền thấy, biết và ké lại. Mà thật ra, Cõi trời ấy, có 
ngữ nghĩa chính xác như thế nào? Nhân và quả cụ thé như thế 
nào? Lộ trình tu tập và các cảnh giới có sự giông nhau, khác 
nhau, cao thâp khác nhau ra sao thì cũng chưa ai tỏ tường có 
phải thê chăng? 


Vậy nên, hôm nay chúng ta thử tìm hiểu cho cặn kẽ, nói 
theo học thuật chuyên môn là phải lân vọng giải đáp cho 
thông tỏ vân đề đang bàn, rõ ràng và sâu rộng hơn 1 chút. 


“Sagga” là từ gốc của ngôn ngữ quốc độ Mãgadha thủa 
Phật tại tiền được gọi là Magadhi. Tách ra thì nó có hai ngữ 
âm “sa” và “gga”. “Sa” có được từ ngữ căn “su”, có nghĩa 
là tốt, sạch, då... “Gga” lại là xuất sinh từ chữ “agga” , có 
nghĩa là ngọn, đỉnh, phi thường... Vậy, nếu hiệp lại toàn bộ 
ngữ nghĩa cả hai phần, “Sagga”, theo các nhà chú giải - sẽ có 
được cả trường nghĩa như sau: Tốt phi thường, sạch phi 
thường, dễ phi thường... 


Chúng ta sẽ lần lượt đi theo sát từng cụm nghĩa một. 


*Tốt phi thường: Thê nào là tốt mà là tốt phi thường? Và 
tốt là cái gì tốt? Trên thế gian này, chúng sanh vui hay khổ 
đều tùy thuộc nhân quả nghiệp báo. Nói cách khác, tùy thuộc 
các nghiệp thiện ác đời trước mà lai sinh cõi này nên có 
chánh báo, y báo? khác nhau. Theo đó, nếu chánh báo, y báo 
tốt thì nhân thân, sắc tướng của họ cùng với việc thọ hưởng 
ngũ trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc), sẽ đi liền với của cải, 
chức tước. địa vị, danh vọng, tuôi thọ, sắc đẹp, an vui, sức — 
khỏe có phải. thế chăng? Ở thế gian thì då gì có được trọn vẹn 
những nhu cầu ấy, ước mơ ấy! Nhưng nói chung, Cöi Trời thì 
có đấy! Cõi Trời (ví dụ trời Dục Giới) thì thân nhân, sắc 
tướng và cả ngũ trần kia đều rất tốt, rất đẹp, rất mỹ diệu. Các 
Cõi Trời åy thi chåu båu khöng thiếu, danh vọng, vinh quang 
không thiếu, còn tuôi thọ, sắc đẹp, sống lâu, an vui, sức khỏe 
thì khỏi bản, tối thiểu là nó gấp hàng trăm, hàng ngàn lần 
nhân loại này åy chú! (sẽ giải thích ở phần sau). Đây là tạm 
thời cho ta hiểu về röt phi thường. 


*Sạch phi thường: Cái gì sạch? Và tại sao lại sạch phi 
thường? Đây cũng hàm chỉ chánh báo, y báo của Cõối Trời. 
Thế gian có nhân thân, sắc tướng và thọ hửng ngũ trần, Cõi 
Trời cũng có như vậy. Nhưng nhân thân, sắc tướng và ngũ 
trần ở thế gian - mà chúng ta đang them muốn, đang chấp thủ 
đây - chúng thô tháo, chúng kệch cỡm, thô lậu, dơ bån lắm! 
Ngược lại, ở các Cöi Trời Dục giới thì chúng vi té, tinh sach, 
thom tho, min màng, khiết nhã gấp trăm lần, gấp ngàn lån! 
Cho nên tạm gọi là sạch phi thường. 


2 Chánh báo: Qúa báo chính tạo nên sắc thân tốt hay xấu, hoàn hảo ngũ 
quan hay khuyết tật ngũ quan. Y báo: Là quả báo nương nhờ, ví nhw dòng 
dõi, gia thể sang hèn, của cải, giàu nghèo, trí ngu, vui khổ... Người có 
chánh báo tốt thì có y báo tối, có chánh báo xáu thì có y báo xu. 


10 


*DỄ phi thường: Chúng ta cũng phải biết và hiểu giống 
như /ốt phi thường và sạch phi thường ở trên. Dầu có chánh 
báo tốt, y báo tốt nhưng những ước mơ và hạnh phúc của con 
người thường khiếm khuyết, bất toàn, không trọn vẹn. Mọi sở 
đắc về của cải, tài sản, mọi thụ hưởng về sắc, thinh, hương, 
VỊ, XÚC Ở thế gian cũng tương tợ vậy, lại còn rất khó khăn và 
rất vất vả nữa! Nhưng ở các Cối Trời thì chúng rất dễ, chăng 
phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt gì ráo! Có vài Cõi Trời hê 
muốn ăn cái gì thì có cái ấy; muốn mặc cái gì thì có ngay 
thiên y, thiên bào sang trọng và mỹ diệu; muôn có tiên nữ 
quạt hầu hoặc cung điện sang trọng chỉ cần khởi lên một ý 
nghĩ là có ngay! Nó då như vậy đó, đến độ chú giải là Dễ phi 
thường! 


Đến đây, ta có thể nói thêm rằng, sắc thân, hình tướng 
của chư thiên các cõi trời Dục giới - cũng được kết tụ bởi vật 
chất, bởi đất nước lửa gió - nhưng là một loại vật chất rất vi 
tế, tỉnh minh, sáng trong, thanh sạch, mắt ta nhìn không thấy 
được. Tất cả họ đêu hóa sanh. Và đời sống họ hưởng ngũ dục 
của họ có lẽ chúng ta cũng không thé tưởng tượng được đâu. 
Ngũ trần ở đây cũng tương tự thé. Sắc thì thù thắng, mỹ diệu, 
rực rỡ tươi sáng, dim lệ...7hznh thì ở đâu cũng du dương, 
trầm bồng thánh thót, mê ly, khoan khoái và hoan hý lòng 
người. Hương thì ở đâu cũng thơm tho, ngạt ngào, tinh 
khiết...Jj thì chắc hắn mọi cái ngọt ngon, béo bùi ở nhân 
gian sẽ trở nên buôn tủi! Xúc thì được sờ chạm tất thảy cái gì 
mịn màng, êm ái, dễ chịu, rung động cả từng tế bào! Tuy 
nhiên, mọi ngôn ngữ diễn đạt, so sánh như trên có lẽ thiếu sót 
và khập khiĉnh vì không thể nào nói hết cái Tối phi thường, 
cái sạch phi thường và dé phi thường của Cõi Trời được. 

Chư vị hãy nghe đây! Đức Phật thường giảng pháp 
thuận thứ, đầu tiên nói đến hạnh phúc và an vui của các Cõi 
Trời, sau đó nói về nhân quả các cảnh giới rồi mới nói đến sự 
tu tập tuần tự, thứ lớp cho chư tùy khưu và hai hàng cư sĩ áo 

11 


träng. Trong dịp này, đức Phật có nhắn mạnh hai pháp quan 
trọng, hai yếu tố quyết định, chúng dẫn đầu mọi thiện pháp 
khác ây là “hiri” và “otftapa ”! 


- Hữi là gì? Hiri (tàm) là tự tâm cảm thấy hô then không 
dám làm điêu ác, việc ác. 

- O/fapa là gì? Ottapa (quý) là tự thân cảm thấy ghê sợ 
quả của các nghiệp. 


Vậy, khi có hai pháp này, ta sẽ không tạo tác các ác 
nghiệp do thân khẩu nữa mà chỉ làm việc lành, việc tốt thôi; - 
ví dụ biết bó thí, giữ giới - nên hết kiếp người, ta sẽ hóa sanh 
lên các Cõi Trời (thé gian hay gọi là thiên đàng). 

Còn nữa, nếu người nảo tu tập, biết chiêm nghiệm sẽ 
thấy rõ rằng, hễ lúc nào có hai pháp tàm và quý thì lúc â ây tâm 
ta rất mát mẻ, an vui. Giả sử như chỉ có hai pháp ấy, rồi lâm 
tử thì quả báu của nó: Không hóa sanh Cöi Trời thì cũng tái 
sanh làm người có chánh báo, y báo rất tốt đẹp. Sắc thân của 
người ấy hoàn mỹ, cân đối tươi sáng. Tiếng nói của người åy 
êm dịu, thanh tao, dễ nghe. Nước da của người áy như mạ 
vàng ròng và tỏa mùi thơm. Người áy sẽ thọ hưởng ngũ trần 
sang cả và sung mãn. Của cải tài sản của người ây phúc túc 
và thừa kế nhiều vật trân quý. Danh thơm, tiếng tốt của người 
áy làm ai ai cũng muốn gần gũi, thân cận. 


Nói cách khác, nếu biết nuôi dưỡng thường xuyên hai 
pháp tàm và quý đó - thì tâm ta hằng mát mẻ an vui. Như thé, 
mặc dầu còn ở thế gian nhưng ta đã di đến Cöi Trời bằng tâm 
- vì Cõi Trời cũng mát mẻ an vui như vậy. Đây được gọi là 
đang sóng trong Cõi Trời! Người làm việc lành luôn sống 
trong Cối Trời. 


Muốn biết thêm điều này, chúng ta thử quan sát, chiêm 
nghiệm trường hợp ngược lại, một người làm ác. Ví dụ những 
nghiệp nặng như cướp của, giêt người, thì tâm người ây sẽ 


12 


båt an sợ hãi, lo âu, đường như có một lò lửa nóng hằng nung 
đốt trong tâm. Như vậy, mặc dầu còn ở thế gian nhưng người 
åy đã đọa xuống địa ngục bằng tâm - vì cảnh giới địa ngục 
thường bị nung bị đốt, bị thiêu cháy như vậy. Đây được gọi là 
đang sống trong Địa Ngục! Người làm việc ác luôn sống 
trong Địa Ngục! 


Nói đến đây tôi muốn đưa ra một vài ví dụ, một vải sự 
so sánh, đối chiếu då hiểu thêm vấn đề. Qúy vị biết rồi, thời 
nào cũng vậy, xã hội có lắm giai cấp, lắm trò kịch bản båt 
công theo đó sự båt bình đẳng về của cải, tài sản danh VỌNG, 
địa vị... tạo nên một cách biệt quá lớn giữa cộng đồng nhân 
loại. Cũng là con người, nhưng có người lại sống như tiên 
(tạm gọi như váy) - như vua chúa, các ông hoàng, hoàng hậu, 
vương phi, công chúa, các đại phú gia địch quốc, các đại 
doanh gia tỷ phú! Nghe nói rằng, đôi khi một bữa ăn sáng của 
họ bằng ba năm khâu phần ăn của người nghèo. Tạm so sánh 
như vậy để biết rằng, giữa người và người mà vật thực, sàng 
tọa, y áo, thuốc men - đã cách biệt xa xăm, vời vợi như đỉnh 
núi và đáy biển, như bắc Cực vả nam cực - huống hồ là Cõi 
Người và Cõi Trời! 

Có khá nhiều bài khi, rất phố thông, đức Phật có giảng 
giải nội dung lời phúc chúc mà chư tỳ khưu thường đọc tụng 
sau buổi lễ trai tăng hoặc đặt bát cúng dường. Ấy là câu 
mong cho chư thí chủ được: Sắc đẹp, sống lâu, an vui, sức 
khoe. Ta thử tìm hiểu 4 điều ấy ở nơi Cõi Người và Cõi Trời 
như thế nào? 

- Sắc đẹp: Sắc thân của con người được kết hợp bởi tạp 

chất tứ đại thô tháo, trọc, nặng, đục, bån, do, hôi.. .Sắc 

thân chư thiên được kết hợp bởi tinh chất tứ đại vi tế, 
thanh, nhẹ, trong, sạch, thơm... Họ đẹp, cái đẹp åy 
chúng ta cũng khó mà tưởng tượng được. Ở đây xin lạc 


13 


ra ngoài đề một chút mới thấm thía cái mà chúng ta gọi 
là “không thê tưởng tượng ” được ây. 


“Chắc có người còn nhớ chuyện ông hoàng Nandã si 
tình vị hôn thể, một công nương mỹ miêu, kiêu diễm, 
trong thời gian đức Phật “bắt” xuất gia tỳ khưu! Biết 
ông hoàng tån tỳ khưu này chưa quên được mỹ nhân 
trong mộng của mình, đức Phật sử dụng thân thông 
phương tiện rủ Nandã đi chơi Cối Trời Đao Lợi. Lưới 
giữa không gian, khi qua một đám rừng bị cháy, đức 
Phật cô ý cho ty khưu Nandã trông thấy một con khi cái 
cụt đuôi, long cháy xém lồ nh lở loét da thịt, trông rất 
kinh töm, đang ôm một thân cây cháy đen, cô bám víu 
sự sống. Đến Cöi Trời Đao Lợi, Ôi chao! Tiên nữ đâu 
mà tiên nữ lắm thế! Thướt tha lå lướt, vóc ngọc dáng 
ngà, yêu kiểu...mà cô nào cũng độ tuổi trăng tròn, đào 
tơ, sen ngó. Nanda đứng như trời trông mà ngắm, chết 
sững. Đến một cung điện nguy nga tráng lệ, gấp triệu 
lần thế gian, ở đâu cũng lấp lánh bảy báu. Vào trong 
Nandä thấy một chiếc ngai thất bảo chưa có ai ngự ở 
trên, có 500 tiên nữ đang đứng hấu. 500 tiên nữ này từ 
phục sức xiêm y, trang điểm cho đến sắc đẹp đều làm 
cho trăng hoa và bảy báu lu mò. Nandā đứng chết thêm 
một lần nữa. Lát sau, bạo gan, bạo phổi, Nandđã rut rè 
cất tiếng hỏi ” 

- Trên chiếc ngai trân quý kia, tại sao chưa có vị 
thiên tử nào ngôi, hả quý tiên nương? 

Một cô tiên nhỏ nhẻ, cất giọng du dương, thánh thót 

đáp: 


- Da thưa! Chúng thiếp đang chực hấu để đợi một 
người từ hạ giới sắp sanh lên. 


14 


- Ai vậy? Ai mà được diêm phúc kinh khiếp như vậy 
hả quý tiên nương? 


- Đạ thưa! Chúng thiếp nghe nói là ty khưu Nandä 
đang tu hành tinh tán trong giáo pháp của đức Sakya 
Gotama. 


Bước ra khỏi sân diện rôi mà trái tim của ông hoàng ty 
khưu đang còn nhảy loạn trong lông ngực. Lúc ấy tiếng nói 
dịu dàng của đức Phật thoảng nhẹ bên tai: 


- 500 tiên nữa ấy có đẹp không, Nandä? 
- Da! họ đẹp lắm, đẹp cực kỳ, không thể nói được. 


- Họ đẹp có thể so sánh với vị công nương hôn thê 
của ông trước đây được chăng? 


- Làm sao mà so sánh được, bạch đức Thé Tôn! Khi 
mà đã thấy 500 vị tiên nữ này rôi thị vị hôn thê kiểu diêm 
trước đây của đệ tử trông giống như con khi cái bị cháy đen 
thui trong khu rừng nọ. 


- _ Nếu ông cô găng tu tập - đức Phật phương tiện nói - 
thì Nhw Lai hứa, cái ngai thất bảo ấy là của ông và ông sẽ 
được luôn 500 cô tiên nữ mỹ miễu ấy!” 

Chuyện không ké tiếp vì còn dài. Chỉ biết về nhân gian, 
tỳ khưu Nanda nỗ lực tu hành với mục đích “hoạch đắc” 500 
cô tiên nữ, nhưng sau đó, cảm thấy mục đích kia quá phàm 
phu, quá thấp thỏi, quá hạ liệt nên ông đã chuyển hướng tâm. 
Cuối cùng cũng giác ngộ giải thoát. Tuy nhiên, chuyện muốn 
bàn ở đây là sự so sánh sắc đẹp của mỹ nhân thế gian Cõi 
Người và Cõi Trời. Hình ảnh con khỉ cái cụt đuôi bị cháy 
xém lở loét hiện ra và còn lại trong tâm trí chúng ta. Sắc đẹp 
mỹ nhân của Cõi Người. Ôi! Sao mà thê thảm đến vậy! Vì 
quá thê thảm nên “ÿ nhân thé gian” thường tô điểm, điểm 
trang bên ngoài cái thân nặng nề, đục vån, hôi hán åy nåo lå 


15 


xiêm y diêm dúa, lộng lẫy, nào là áo quần diệu nọ, mốt kia, 
nào là vàng ngọc, hột xoàn, kim cương, son môi, kem dưỡng 
da, phấn sáp dầu thơm, nước hương nước hoa...Còn chư 
thiên họ không cần, họ vốn tinh sạch và thơm tho rồi. Riêng 
nước da của họ vốn tỉnh sạch và thơm tho rồi. Riêng nước da 
của họ vốn đã tự phát sáng chứ cần gì kim cuong, hột xoàn! 
Nghe nói là có vị tỏa sáng một màu, hai màu, ba màu hoặc 
nhiều màu trộn lẫn. Có vị lại tỏa hòa quang, hào quang trắng, 
hào quang hồng, hòa quang xanh, hào quang màu lục bảo... 
Có khá nhiều người đọc trong kinh, chắc còn nhớ, mỗi lần 
chư thiên, phạm thiên từ các Cõi Trời xuống Kỳ Viên, xuống 
núi Linh Thứu, xuống Vệ Xá, xuống Trúc Lâm...để đảnh lễ, 
thăm viếng, nghe pháp đức Tôn Sư thì ánh sáng, hào quang 
của họ sáng rực cả một vùng, lu mờ cả ánh trăng và các vi 
tinh tú là đủ hiểu, đủ biết thần lực cũng như phước báu thù 
thắng của họ ra sao rồi. 


- Trường thọ: 50 năm ở nhân gian chỉ bằng một ngày ở 
Cõi Trời Tứ Dại Thiên Vương. Vậy, 100 năm tuổi thọ của 
con người chỉ bằng hai ngày ở cõi Tứ Đại Thiên Vương. Tuổi 
thọ trời Tứ Đại Thiên Vương là 500 năm tuổi Cõi Trời tương 
đương 9 triệu năm ở cõi người. 

- An vui: Cõi người vui thì ít khổ thì nhiều, an thì ít mà 
bất an thì nhiều. Ngoài ra, hàng trăm, hàng ngàn sầu, bi, ưu, 
não cứ vây chụp, bao phủ số phận của con người. Tuy nhiên 
nếu biết tu tập, có tàm và quý, biết làm việc lành thì tâm ta sẽ 
có được sự mát mẻ an vui. Còn Cõi Trời thì khỏi nói ai có 
sinh lên đó rồi thì an vui cả đời, vui chơi cả đời, hát ca, tiệc 
tùng, ong bướm cả đời ... chẳng có gì để phải lo lắng, sợ hãi 
cả. Các Cõi Trời không có động đất, bão lũ, rừng cháy, nhà 
cháy, không có tai ương, dịch bệnh, chiến tranh (Ngoại trừ 
Đao Lợi có một trận với 4 Tu La), không có xì ke, ma túy, 
trộm cắp, không có cảnh cha con, vợ chồng, anh em, bạ 
hữu... đâm chém nhau, không có cảnh sát, nhà tù, trại cải tạo, 


16 


trại dưỡng lão, không có bệnh tâm thần, điên loạn, không có 
tham nhũng, hồi lộ, móc ngoặc, thủ đoạn lừa gạt tiền tài, tình 
nghĩa, không có tuổi già với hàng trăm hàng ngàn loại bệnh. 
Tại sao vây? Vì từ khi sanh thiên cho đến hết tuổi thọ, các cô 
gái tiên, các chàng trai tiên chỉ khoảng 16 tuổi, và cứ mang 
mãi cái thanh xuân ấy cho đến hết đời mình. Họ không có da 
nhăn nheo, má hóp, tóc bạc, răng rụng, lưng còng. Họ chỉ 
“chét” khi ấy trên thân thể mình phát sanh 5 hiện tượng: Cơ 
thể rịn mô hôi, hoa trang điểm trên người mau tàn, mặc chiến 
thiên bào nào cũng nhọt nhạt, cử động tay chân dường nhw 
không còn khí lực, và cuối cùng không còn cảm giác ưa thích 
dục lạc của Cöi Trời nữa. Thé đó, vậy chúng ta hãy nuôi 
dưỡng hai pháp tàm quý, tu tập các thiện pháp, chưa thành 
tựu gì ghê ghớm nhưng cũng lên được các Cõi Trời mà 
hưởng phước quả cho sướng. 


- Sức khỏe: Ở đây hàm chỉ vô bệnh và sức mạnh thé chất. 
Cứ đọc lại phần “An vui” ở trên: Không có bệnh tật gì và an 
hưởng tuổi thanh xuân trọn đời thì biết Cõi Trời có sức khỏe 
như thế nảo. 

Vậy, câu cầu chúc bốn điều hạnh phúc mà chư tăng tụng 
đọc trong các cuộc lễ, hàm mang biết bao tâm từ ái, bi mẫn 
đến cho chư thí chủ: Nguyện câu chư vị được hạnh phúc Cöi 
Người và sau đó là hạnh phúc Cõi Trời. Hạnh phúc hữu vi 
này, cho dẫu đối với bậc thánh, nó là tạm bo, phù du nhưng 
đối với chúng sanh nhiều tai ương, khổ nạn này. Ôi! Cần biết 
bao. 


Nói tóm lại, một số nội dung về Cõi Trời được giảng nói 
ở trên, đa phần tương ưng với chư thiên ở sáu tầng trời Dục 
Giới. Còn phạm thiên Sắc giới và Vô sắc giới nữa, tuy vẫn 
được gọi chung là chư thiên, nhưng có rất nhiều thứ hạng, 
cao thấp, uy lực, nhân, quả cũng như phước báu các tầng trời 
đều khác nhau. Chư thiên là nghĩa rút ra từ chữ Devatā. Bây 


17 


giờ, chúng ta hãy khảo sát nội hàm của nó chữ Devatā ấy nó 
có cả thảy bao nhiêu nghĩa? 


Devaía do nơi chữ Diva (cung trời) theo bộ Sadda Niti nó 
có cả thảy 8 nghĩa, trong câu Pali: Kila vijitam sấbyavaha 
rajuti thuti khanti gati sattīsuti divudhatu vattati. 8 nghĩa cô 
đọng ấy là: chơi, thắng, nói, rực rỡ, khen, muốn, đi, có thể. 


Từ 8 nghĩa có vẻ như khó hiểu ấy chú giải nói rộng ra 
một chút nữa: 
l- Kilaäti kilanã: Sự chơi, vui chơi, cách chơi. 


2- Vijitim säti riyajina: Sự thắng, cách thăng, cầu mong 
thăng. 


3- Byavaharoti voharo: Sự nói, cách nói (diệu ngôn, mỹ 
ngôn, phương tiện nói). 


4- Juti soghā: Sự rực rỡ, sáng, chói sång. 

5- Thutiti thomana: Sự khen cách khen ngợi. 

6- Kantīti kannaniyati: Sự câu, cách câu, mong cấu. 
7- Gatīti gamanam: Sự di, cách đi, thiện hành. 


8- Satīti samattiyam: Sự có thể, khả thể, khả năng, năng 

lục. 

Với trọn vẹn 8 nghĩa này, nếu được giải thích rộng rãi 
thêm thì nó sẽ bao hàm tât thảy ý nghĩa của Cõi Trời - trong 
đó, còn có một chút liên hệ Cõi Người, liên hệ Phật Thanh 
Văn Giác, Phật Độc Giác và Phật Toàn Giác nữa. 

B- Trích giảng: 

Để cho chư thiện nam tín nữ cũng như một số bà con 
muôn tìm hiệu thâu đáo vê nhân, quả, tâm cảnh của các Cõi 
Trời, tôi sẽ chia tigt mục, thứ lớp cho dê năm bắt, như sau: 


18 


I- Trích kinh chữ Pali để giảng giải 8 nghĩa của 
Devatä. 

II- Một số chỉ tiết về chư thiên và các Cöi Trời 

1- Ba hạng chư thiên và trú xứ tương ứng. 

2- Giải thích 26 tầng trời. 

II- — So sánh 

I- So sánh tuổi thọ Cõi Người và Cõi Trời. 

2- So sánh tuổi thọ chư thiên và địa ngục. 

3- Khoảng cách từ Cõi Người đến các Cõi Trời và 

khoảng cách giữa các Cõi Trời với nhau. 

IV- Trú xứ và cảnh giới: 

I- Về Tứ đại thiên vương. 

2- Về cung trời Đao Lợi. 

2.1- 7 danh hiệu của Đề thích thiên chủ. 

2.2- Pháp và nhân sanh lên Cõi Trời. 

2.3- Cảnh giới. 

2.4- Kiếp trước của trời Đề thích và các bà vợ. 

2.5- Câu chuyện về rượu trời và địa giới Atula thiên. 

2.6- Cuộc chuyên hóa ngoạn mục của nàng Sujātā (cô vợ 

út xinh đẹp của Đé Thích) 

I- Trích kinh chữ Pāli để giảng giải 8 nghĩa của 

Devatä: 

1- Sự chơi, cách chơi, vui chơi: Có câu “Dibbamii kilanti 
atano visaye issariyam kabäntiti (2) deva räjäno”: O đây có 
nghĩa khái quát là các đức vua ở Cdi Người, vì do phước báu 
sang cả, họ ở địa vị độc tôn, uy quyên hiên hách, phú quý tôt 


19 


bậc nên có nhiêu cuộc giả tri, läm trò vui chơi tiêu khiên dục 
lạc đệ nhât thê gian. Họ cũng được gọi là 2evz/a chư thiên. 


Có câu khác nữa: “Dibbamii kilamti pañcahi kãmagune 
hīti devā cätummahäräjikãdayo”. Ö đây hàm chỉ phước báu 
của chư thiên thuộc Cõi Trời Tứ Đại thiên vương. Họ hưởng 
thọ ngũ dục sung mãn nên tha hồ chơi, vui chơi, lắm cách 
chơi. Chắc hắn “Cuộc chơi” của họ thú vị gấp trăm ngàn lần 
“Các ông vua, chư thiên cối người ”. 

2-Sự thẳng, cách thăng, cầu mong thắng: Thăng là thăng 
cái gi? Ai thắng ai? Ta có câu: “Pafipakkheviletum icchantīti 
devā cätummahäräjikädayo ”. Ö đây phải được hiểu là thắng 
kẻ nghịch, thắng những tâm địa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 
atula, người, thắng những việc ác, điều ác để làm các công 
đức, điều lành. Cũng hàm chỉ trời Tứ đại thiên vương. 

3- Sự nói, cách nói: Chắc hắn các vị trời Tứ đại thiên 
vương do có nhân khẩu ý tốt lành nên họ biết lúc nào nói, 
điều gi nên nói và điều gì không nên nói, và cách nói như thế 
nào để đem đến lợi ích cho mình và cho thế gian - mà họ 
hằng hộ trì. Câu Pali sau đây nó nằm trong nghĩa như vây: 
“Lokassa yvutäyuttam voharamtīti devã cätum mahārāji 
kadayo ”. 


4- Sự rực rỡ, sáng, chói sảng: Phải được hiểu là sắc thân 
trời Tứ đại thiên vương xinh đẹp, cao sang, phát sáng, rực rỡ 
ánh sáng, đúng như câu Pāli chú giả: “Paramaya sarirajufiya 
jotanatiti devã catummaharajikadayo ”. 


5- Sự khen, cách khen ngợi: Ai làm điều lành, điều tốt, 
điều hay thì được các bậc thiện tri thức khen ngợi, chư thiên 
khen ngợi. Ai tích lũy thiện nghiệp, công đức được phước 
báu sanh thiên đều được khen ngợi. Ở đây ta phải hiểu rộng 
ra, chư thiên trời Tứ đại thiên vương không những tán thán, 
ca ngợi bằng lời mà còn cả rải hoa, rả hương và cả tấu nhạc 


20 


(Ví du một thời pháp hay, một người nghèo khổ mà làm được 
một phước sự hi hữu). Câu chữ Pali cũng nằm trong ý nghĩa 
đó: “Gaphayatthikehi thopiyantīti devā 
cãātummahārājiakādayo ”. 


6- Sự câu, cách cẩu, sự mong cầu: Câu chữ Pāli: 
_Dafham ca sotum ca sobhavise ayegena gamiyantiti 
devä... ”. Do cảnh giới chư thiên tốt, đẹp và chư thiên cõi trời 
Tứ đại thiên vương có nhiều năng lực, thần lực nên nhân gian 
muốn thấy, muôn nghe, muôn biết; và là nơi cho họ mong 
cầu, ngưỡng cầu, gửi gắm ước mơ, nguyện vọng. 


7- Sự đi, cách đi, thiện xảo cách đi: “Yathicchitamjhãna 
paHghatagamanena gacchantīti deva cattmmahara Jikā 
dayo”. Chư thiên cõi trời Tứ đại thiên vương muốn đi đó, đi 
đây, họ bay bằng thần lực nên vô ngại mọi khoảng cách 
không gian. 


8- Sự có thể, khả năng, năng lực: “Ämibhãva sampatriyã 

tam tam kiccam nipādetum sakkomli deva cãtHmmahara 
Jikadayo ”. Chư thiên cõi trời Tứ đại thiên vương có khả năng 
làm cho thành tựu mọi ý nguyện, ước nguyện cho con người, 
ví dụ: Hồi hướng phước, hộ trì nhân gian. 
Tóm lại, 8 câu trích dẫn và giảng giả ở trên, đặc biệt chỉ nói 
đến chư thiên hóa sanh lên cõi trời do phước, bởi phước báu, 
phước quả được gọi là “Upaffidevata” Chư thiên do phước 
sanh 


Còn một hạng chu thiên do pháp sanh nghĩa là do sự hành trì 
giới định tuệ, đạt được tâm trong sạch, thanh tịnh như vậy 
được gọi là: “Wisuddhi devä” - Thanh tịnh thiên- hàm chỉ về 
chư Phật Toản Giác, Phật Độc Giác, Phật Thanh Văn Giáp. 
Trường hợp này, 8 nghĩa của Devatā được giải thích kiểu 
khác: 


21 


1-Sự chơi, cách chơi: Câu chữ Pali như sau: “Dibbanti 
kialanti panamaya jhāna kiläyäti devã visuddhi devä”. Ý chỉ 
là các ngài chơi bằng món chơi thiền định. Do định lực thâm 
sâu, thuân thục, vào ra các tầng thiền như ý ý muốn; đôi khi các 
ngài vào định để nghỉ ngơi hoặc sử dụng nó då hóa độ chúng 
sinh nên gọi là chư thiên, là Thanh Tịnh Thiên. 


2- Sự thắng, cách thắng: Ở trong câu: “Vijetum icchamii 
pafipakkhamii devã visuddhi deva”. Có nghĩa là các vị áy đã 
chiến thắng tất cả mọi nghịch pháp, chiến thắng tất cả mọi 
phiền não nên được gọi là chư thiên, Thanh Tịnh Thiên. 


3- Sự nói, cách noi: Câu chữ Pāli: “Paramasukkhu manna 
na visesa visayam attham roharanfi deva visuddhi devä”. 
Không những các ngài có sự nói, cách nói giống chư thiên (ở 
trên) mà còn nói được những pháp vi diệu, phi thường do tuệ 
giác chứng nghiệm vượt ngoài sự thấy biết của lý trí và trí 
năng thế gian; do vậy, được gọi là chư thiên, Thanh Tịnh 
Thiên. 

4-Sự rực rỡ, sáng, chói sáng: Được lây ý từ câu: 
“Jotamtisabbakilesadosakalalaparama  visuddhaya jhãna 
Jjutiyati devã”. Hàm nghĩa là, các vị trời Tứ đại thiên vương 
hoặc cả năm tầng trời cao hơn do phước báo nên sắc thân của 
họ rực rỡ chói sáng. Nhưng chư Phật, Độc Giác, Thanh Văn — 
sự rực rỡ chói sáng và cả hào quang nhiều sắc màu vi diệu 
của các ngài là do năng lực của thiên định nên cũng gọi là 
chư thiên, là Thanh Tịnh Thiên. 

5-Sự khen ngợi, cách khen ngợi: Lẫy ý ở trong câu: 
“Ihomiyami  viññatasabhhavehi  paraninmalaguavisesa 
yogafofi deva visubbhi deva ”. 

Sở đĩ gọi là chư thiên, Thanh Tịnh Thiên, là do các ngài đã 
chứng đạt tuệ giác tối thượng, các thắng trí vi diệu, mọi khả 
năng ngôn ngữ biện tài nên người và trời thường tán thán, ca 


22 


ngợi những đức tính phi thường áy. Riêng đức Phật Toàn 
Giác còn có 9 hông danh nữa. 


6- Sự cẩu, câu nguyện, cầu mong: Từ câu Pāli “Kãmiyami 
anuttara puññakketttataya datthum pūji tuñcati deva visuddhi 
deva”. Được gọi là chư thiên, Thanh Tịnh Thiên, do con 
người muốn thấy, muốn nghe, muốn biết, và họ đặt tất cả mọi 
SỞ vọng, sở cầu, muốn cung kính, đảnh lễ, cũng dường vì các 
ngài là phước điền cao thượng. 


7-Sự ải, cách di, thiện xảo trong cách đi: Tù câu Pāli: 
“GŒacchanfi amatamahanibbanam apañcãgamaniyaya 
gatiyati devä visuddhi deva”. Các ngài quả là thiện xảo, thiện 
hành vì đã đi đến nơi Vô sanh Bắt diệt đại Niết bàn, không 
còn trở lại cõi tham sân si, phiền não nữa nên gọi là chư 
thiên, Thanh Tịnh Thiên. 


8-Sự có thể, khả năng, năng lực: Câu Pali: “Sakkhami 
cittaväram ñatva saggehite niyo jetuñca 
amatamahanibbanasukhe patiyäpetumti devä visuddhi devä”. 
Được gọi là chư thiên, Thanh Tịnh Thiên; vì quý ngài có khả 
năng thấy biết trình độ tâm của chúng sanh; rôi cũng có khả 
năng hướng dẫn họ tu tập đem đến lợi lạc, an vui, thành tựu 
những đức tánh cao đẹp, cuối cùng là quả Vô sanh Bất diệt 
đại Niết bản. 

II- Một số chỉ tiết về chư thiên và các Cõi Trời: 

1- Ba hạng chư thiên và trú xứ, cảnh giới: 


Theo ý nghĩa đã trích dẫn và giảng giải chúng ta vừa đi 
qua thì chư thiên, đeva, devafa sẽ được phân chia thành 3 
hạng sau đây: 


3 9 hông danh: A la hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thê 
Gian Giải, Vô Thượng Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Thê Tôn. 


23 


1-Samati Devatä: Chư thiên theo kiểu lạm xưng, tự tôn 
xưng như các đức vua xưa nay, là Thiên Tử tức con trời. Tuy 
nhiên, do phước báu quá khứ, được sanh làm vua, thì sự thụ 
hưởng ngũ dục của họ là đệ nhất ở thé gian, cũng được xem 
là ông trời nho nhỏ rồi. Và đời sống phú túc, thịnh mãn các 
nhu câu vật chất của hoàng hậu, vương phi, hoàng thân, thái 
tut, hoàng tử, công chúa...cũng tạm coi như Cõi Trời vậy. Họ 
ở Cõi Người, cảnh hữu phúc Dục giới. 

2- Upatti Devaiä: Chư thiên hóa sanh trong 26 tầng trời, 
gồm đầy đủ Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. Chư thiên Dục 
giới thì ở 6 cảnh giới Dục giới tương ứng. Tuy nhiên, có hạng 
chư thiên bậc thấp thuộc “cw đán, binh lính” của Tứ đại thiên 
vương như chư thiên ở núi (Sơn thån), chư thiên ở cây cối 
(Thọ thân), chư thiên ở sông (Giang thần), chư thiên ở biển 
(Hải thân), chư thiên ngự đâu đó trên địa cầu (Pia 
tiền)...Ngoài ra, còn có chư thiên ở vườn, ở nhà, chùa tháp, 
cốc liêu, hang động, suối khe...nữa họ đều ở gần gũi với con 


người. 

3- Visuddhi devatä: Thanh Tịnh Thiên nói đến các bậc 
lậu tận, đã châm dứt phiên não đây là chư Phật Toàn Giác, 
Phật Độc Giác, Phật Thanh Văn Giác. Trú xứ của các ngài 
lúc còn thân xác hữu vi bao giờ cũng ở Cõi Người. Có trường 
hợp các vị A na hàm đặc định tứ thiên thì trú xứ tại Ngũ Tịnh 
Cư rôi Niệt bàn luôn ở đây. 

2- Giải thích 26 tầng trời: 


Trong Sãleyyaka sutta, đức Thế Tôn có thuyết về 26 tầng 
trời như sau: 


l- Catummahardjika  - Tu đại thiên vương 
2- Tavafimsa : Đao Lợi thiên 
3- Yāmā : Da Ma thiên 


24 


4- Tusita : Đấu suất đà thiên 


5- Nimmãmura - Hóa lạc thiên 


6- Paranimmitavasavati : Tha Hóa Tự Tại thiên 


Trên đáy là 6 Cõi Trời Dục giới. 
7- Brahma parisajja : Phạm chúng thiên 


8- Brāhma purohita  : Phạm phụ thiên 


9- Mahabrahma : Đại phạm thiên 

Là ba cảnh giới tương ưng Sơ thiển 

10- Paritabha : Thiểu quang thiên 
lI-Appamanabha  : Vô lượng quang thiên 
12- Abhassara - Quang âm thiên 


Là ba cảnh giới tương ưng Nhị thiên. 
13- Parittä subhã : Thiểu tịnh thiên 


14- Appamana subha : Vô lượng tịnh thiên 


15- Subhäã kinna :_ Biến tịnh thiên 
Là ba cảnh giới tương ưng Tam thiên 
16- Asañna : Vô tưởng thiên 
17- Vehapphala  : Quảng quả thiên 
Suddhayãsã + Tịnh cư thiên 

18- Avihä : Vô phiên thiên 

19- Atappä : Vô nhiệt thiên 

20- Sudassa : Thiên kién thiên 

2l- Sudasst  : Thiên hiện thiên 


25 


22- Akanitthä : Sắc cứu cánh thiên 

Tịnh cư thiên gồm 5 cảnh trời là nơi chốn mà các vị thánh 
Bât Lai có định tứ thiên vững chắc thường hóa sanh đên kinh 
gọi là Ngũ tịnh cư thiên (Sẽ giải thích thêm ở phán sau) 


23- Akãsãnañcäydtana  : Không vô biên xứ thiên 
24- Viñhananañcayatana  : Thức vô biên xứ thiên 
25- Akiñcañfñayatana : Vô sở hữu xử thiên 


26- Navasañfanasannayatana : Phi tưởng, phi phi tưởng 
xứ thiên. 

Giải tóm tắt về 26 cảnh trời nêu trên: 

* Dục Giới: 

1- Tứ đại thiên vương: Do đức Phật thuyết như vầy: 


“Catunnamw raharaJjanamfivasanaftthana bhūta catum 
mahā rajo bhavāti”. Sở di gọi vậy là vì cảnh giới áy có bön 
vị thiên vương ở. 

“Dhatarafthavirulhaka  viripakkaha  kuverasankhatäa 
cattaro ahäräjanotha casantīti cātummahārājikā”. Bốn vị 
thiên vương đó là: Dhatarattha, Virulhaka, Virũipakkha và 
Kuvera - nên gọi là Tứ đại thiên vương. 


2-Đao Lợi (Cõi Trời 33): Được lẫy ý từ câu kinh văn: 
“Tettimsa sahapuñña karino attha nibbåtäti tam sahaca 
ritam thanam tettimsam tudevå tävattimsam tam niväso 
etesanti tavatimsa”: Sở di gọi Cõi Trời 33 do một sự tích có 
33 người cùng làm phước sự nên đồng sanh lên ở đấy. 


26 


Apica tävatimsatimsäti tesam devänam nämameva: Lai 
nữa, Cõi Trời 33 còn Dao Loi thiên vì là cái tên của chư thiên 
đó vây’. 

Ghi chú thêm: Tứ đại thiên vương được xem như 4 vị 
thiên tướng hộ trì bốn châu thiên hạ nằm dưới quyền lực của 
trời Sãkya (Đề Thích tiên chủ). Vậy cả hai cõi trời này chỉ có 
một vị vua, ấy là trời Đế Thích mà nhân gian thường gọi là 
Inda hay tôn danh là Ngọc Hoàng thượng dé. 

3-Dạ Ma: Tù câu Pāli: “Dibbasukham yata payafa 
sampat tati yãmã”. Gọi là Yāmā vì ai làm được nhiều việc 
lành thì đi đến cõi trời có nhiều thiên lạc này. Vua cõi trời 
này tên là Suyama 

4-Đầu Suất: Từ câu đức Phật thuyết: “Tutthā pahafthäti 
tusita”. Là cõi trời nhiều niềm vui, nhiều thích thú, lắm điều 
thỏa thích hoan hy. Vua cõi trời này là Santussita. 

$5 Hóa Lạc Tr câu đức Phật Thuyết “Pakati 
paRyattharamanato atirokona ramitukamalale yathā ruciye 
kamabhogenimmi nữva ramantīti nimmānarati”. Đại y là, 
chư tiên cõi này do nhiều phước quả nên tự ý “hóa ra những 
lạc thú” tùy nghi mà họ dụng như ý nguyện. Có nghĩa là, 
trong những món dục lạc như ăn uống, trang phục, vui chơi, 
họ ưa cái gì là tự biến hóa ra cái ấy một cách då dàng cho nên 
gọi là Hóa Lạc Thiên. Vua cõi này là Nimmita. 


6- Tha Hóa Tự Tại: Tù cầu Pali: “Cifavaram ñatãparehi 
nimmitebu bhogesu vasam vattentiti paranimmitavasafr”. Đại 


4 Thật ra Đao Lợi không có ý nghĩa gì cå mà do vừa phiên âm vừa gọi tắt 
lâu ngày mà ra. Nếu Pāli gọi Tãvatimsa (33) thì Sanskrit là Trãyastrimsa 
mà họ phiên âm là Ðát-li-da-dát -li-xa. Do phiên âm vậy cũng còn dài, 
khó nhớ, khó học, họ nói tắt là Dåt-li-da, sau đó chỉ còn Dåt-li, rồi đọc 
trại thành Đao-lj (Đao ly hoặc Đao Lợi cũng giống nhau) 


27 


ý, cõi này “hóa lạc” còn cao hơn một bậc, nghĩa là có thé 
biến hóa ra lâu đài, mỹ nữ, bất cứ ngũ trần nào để thọ hưởng 
một cách tự tại vô ngại nên gọi là Tha Hóa Tự Tại thiên”. 
Vua cõi này có tên là Vasaval, là Đại ma vương 
(Mahãmara). Tuy nhiên, có nơi nói rằng, cõi trời này có hai 
vị vua, một là VasavatI, chúa chư thiên cõi này. Còn Mara 
Ma vương có cung điện riêng, lạm danh xưng, tôn là vua. 
Chính đại ma vương này còn được gọi là Ma-Ba-Tuần 
(pãpiya)- ông này hay quây phá Đức Phật, chư tăng ni, sau 
thỉnh Đức Phật Nhập Diệt. 

Trên đây là 6 Cõi Trời Dục Giới, chư thiên ở đây họ 
hưởng ngũ dục như con người, cả sắc thân và ngũ trần đều là 
vật chất nhưng chúng vi tế, tinh sạch hơn cõi người rất nhiều. 
Có thể xem đây là cõi Dục vật chất thịnh mãn, thọ hưởng dục 
lạc ngũ trần mà thế gian không thé so sánh được. 

Giải thích thêm: 

*V nguyên nhân sanh phước: Tất cả 6 Cõi Trời Dục giới 
nêu trên, nguyên nhân hóa sanh lên đều do phước cả. Ví dụ: 
tùy thuộc cấp độ, toàn mãn hay không toàn mãn về tín (đức 
tin), giới (ngũ giới, bát quan trai giới), văn (nghe pháp), thí 
(bő thí, cúng dường), tuệ (biết nhân quả, thiện ác). Phước 
báu này cũng có thể phát sanh từ 10 nguyên nhân sanh 
phước: Bồ thí, trì giới, tham thiển, cung kính, phục vụ, hôi 
hướng, công đức, tùy hý công đức, thuyết pháp, nghe pháp, 
chuyển tà kiến thành chánh kiến. Cũng có thể tu tập 10 
nghiệp lành... Đúng là có vô vàn thiện sự để sanh lên các Cõi 
Trời nhưng quan trọng nhất là hai pháp tàm và quý, bỏ ác làm 
lành đã là điều kiện cần và đủ. 


> Cũng có cánh giải thích khác: Muon lạc cụ của cối trời khác mà tự tại 
du hi, vui chơi (Lấy ý từ điêu Đoàn Trung Còn). 


28 


* Về phước vật: Phước còn tùy thuộc vào vật trân quý 
hay hạ liệt, vật thí thuộc chánh mạng hay không chánh mạng, 
tâm hoan hy hay không hoan hy, có trí hay không có trí, tà 
kiến hay không tà kiến... (7ường hợp vật thô xấu nhưng 
người cúng dường có tâm cung kính, trân trọng, hoan hỷ, 
thỏa thích, trong sạch thì phước quả vẫn thù thắng). 


* yê tượng thọ thí: Phước còn tùy thuộc vào người thọ thí 
là Phật, Độc Giác, Thanh Văn, Tăng, tập thé thí, cá nhân thí, 
thánh, phàm, có giới, không giới, người hiền lương, người 
độc ác. Thú vật hiền lành hay thú vật hung dữ... mà sanh ra 
quả phước khác nhau. Bao giờ, người người thọ thí có giới, 
có định, có tuệ, tứ vô lượng tâm... phước quả cũng thù thắng 
hơn. Ða phần người nghèo khô, bệnh hoàn, tật nguyên - 
không có giới - và thú vật thì phước rất ít, do nghiệp dữ còn 
vận hành và tác dụng nơi thân tâm chúng. 


* Vê sự khoái lạc nhục dục: 

- Chư thiên cõi Tứ đại thiên vương và Đao Lợi thiên lúc 
yêu nhau có hành động giao hợp tương tự cõi người. 

- Chư thiên cõi Dạ Ma thì chỉ lấy tay sờ vào thân tiên nữ 
thôi, là coi như đã có khoái lạc giao hợp. 

- Chu thiên cõi Đâu Suất, chỉ năm tay tiên nữ thôi là coi 
như đã có khoái lạc giao hợp. 


- Chư thiên cõi Hóa Lạc, nhìn tiên nữ mỉm cười thì coi 
như đã có khoái lạc giao hợp. 


- Chư thiên cõi Tha Hóa chỉ đưa mắt nhìn tiên nữ thì coi 
như đã giao hợp, nhưng ở đây lại không có xúc sinh khoái 
lạc. 


* Sắc Giới: 


29 


Trên cõi Dục là cõi Sắc. Từ đây trở đi, các vị trời đã chán 
mứa dục vật chất vì thấy chúng là cái ô của tham, sân, si, 
phiền não nên chỉ muốn tìm an vui, hạnh phúc nơi các trạng 
thái tỉnh thần - nó nhẹ nhàng và thanh lương hơn — đấy là các 
trạng thái hy, lạc, xả của thiền định. Họ lấy I trong 40 đề mục 
thiền định då tu tập, lần lượt làm lắng diu 5 triền cái (hôn 
trầm, thuy miên, nghi, sân, trạo hồi, dục), 5 thiền chi xuất 
hiện ( tầm, tứ, phi, lạc, nhất tâm) chứng đạt đạt các nắc thiền 
từ cạn vào sâu, từ thấp lên cao: Ấy là sơ thiền, nhị thiền, tam 
thiền, tứ thiền sắc giới. 

* Möt ví dụ về dé mục sắc giới đất (kasina đất): Người ta 
lấy một cái khuôn hoặc cái bát có dạng hình tròn, đường kính 
độ 25 cm, dùng tinh chất đất sét màu nhồi thật nhuyễn rồi trét 
băng. Vật ấy được gọi là sơ tướng (parikama nimitta - tướng 
chuẩn bị khởi đâu, ban đâu). Người tập thiền ngòi và nhìn 
chăm chú đối tương. sắc pháp (sơ twóng) cho đến khi nhắm 
mắt lại vẫn có thể thấy hình tròn sáng của bát đất. Thường thì 
hình tròn sáng của bát đất hiện ra một lúc, mờ dần rồi mắt 
hån. Người tập thiền phải mở mắt ra và chú tâm chuyên nhất 
nhìn bát đất trở lại. Cho đến khi nắm mắt lại mà bát đất vẫn 
thấy bát đất vẫn hiện ra rõ ràng, đấy là thô tướng 
(uggahanimitta). Gọi là thô tướng vì bát đất kia vẫn còn 
những dấu vết dọc ngang hoặc lồi lõm của đất sét. Từ thô 
tướng này, tức là từ hình ảnh tròn sáng hiện ra trong tâm Ấy, 
người tập thiền tiếp tục chú mục, quan sát, nhìn ngắm mãi 
cho đến khi hình ảnh tròn sáng kia càng ngày càng sáng, sáng 
trong không còn một tì vết nào. Có thê hình dung mảnh trăng 
tròn vành vanh giữa nền trời xanh để thấy rõ lúc “quang 
tướng tựu thành viên mãn” như thé nào. Có “quang tướng” 
này mới đi vào định, không có quang tướng hoặc quang 
tướng chưa sáng trong đúng độ không thể có định sơ thiền 
được. 


30 


Sau đây là ba cảnh giới của sơ thiên, sắp xêp theo tång 
mức định thiên từ cạn vào sâu, từ thâp lên cao 


7-Phạm chúng thiên: Tù cầu: “Mahabrahmanam parisaj 
jā paricarikati braham parisajja”. Gọi là phạm chúng thiên 
vì đây là cư dân, là người hâu, là đệ tử của trời Đại Phạm. 


ổ- Phạm phụ thiên: Từ câu: “Tesampurohitabhave thitäti 
brahma purohita `. Các vị này là thư ký, là phụ tá, là bí thư 
hoặc tham mưu, cô vân, quân sư cho trời Đại Phạm. 


9- Đại phạm thiên: Tùr cầu Pali: ”Vannavantäya ceva 
dīghā yukataya camahamto brahmati mahaãbrahma”. Đây là 
vị trời Đại Phạm có uy lực lớn, trường thọ và hào quang có 
nhiều màu sắc rực rỡ. 


Nếu sơ thiền có 5 thiền chỉ tâm, tứ, phi, lạc, nhất tâm thì 
nhị thiền bỏ tâm, tir chỉ còn lại phi, lạc, nhất tâm. 


Ba cảnh giới của nhi thiền cũng được phân định từ cạn 
vào sâu, từ thâp lên cao. 


10- Thiểu quang thiên: Tù câu: “Paritäbhä etesami 
paritabha”. Các vị Phạm Thiên ở cõi này tuy hào quang it 
nhưng sáng trong, vững chắc”. 

11- Vô lượng quang thiên: Tùr cầu: “Appamanabha 
etesanti appamanabha”. Chư vị có hào quang vô giới hạn, 
sáng trong, vững chắc. 


6 Đây là phân chia theo Kinh, nếu phân chia theo Abhidhamma thì có ngũ 
thiên, theo đó, nhìn thiên có 4 thiên chỉ: Tứ, phi, lạc, nhất tâm 

7 Tôn nghỉ: Paritäbhä đúng là hào quang tt. Nhưng tại sao cảnh giới Đại 
Phạm (sơ thiên thuần thục) đã có hào quang nhiêu màu sắc rực rỡ còn 
đây là Nhị thiên lại có hào quang ít? Theo chỗ chúng tôi nghĩ, có lẽ đây 
tuy hào quang tt thật, nhưng nó vững chắc, ön định và sáng trong thì hợp 
với sự vi té của tâm, của cảnh, của thiên hơn. 


31 


12- Quang âm thiên: Tù câu: ”Dandadipakäya acciriya 
etesam sarirato ābhā chỤJjiva patantīviya sarati visaratīti 
abhassara”. Chư vị cõi này có hào quang từ nơi thân túa ra 
như ngọn lửa hoặc ngọn đènŠ. 


Nếu Nhị thiền có 3 thiền chỉ thì tam thiền bỏ phi, chỉ còn 
2 là lạc và nhất tâm. 


Ba cảnh giới của Tam thiên: 


13- Thiểu tịnh thiên: Tùr câu: “Paritäsubhä etesami 
parit tãsubhaã”. Chư vị cõi này thọ hưởng một ít niềm an lạc 
thanh tịnh nên gọi là Thiều Tịnh Thiên (vi là mới vào đệ tam 
thiên, chưa thuần thục nên lạc tịnh chưa được bao nhiêu”). 


14- Vô lượng tịnh thiên: Tùr cầu: “Appamanasubha 
etesamti appamanäsubhä ”. Phải được hiểu tương tự như trên, 
nhưng lạc tịnh nhiều hơn, sâu hơn, vô hạn. Theo đó, hào 
quang của những vị này sáng chói hơn, trong suốt hơn và 
vững chắc hơn. 


15- Biến tịnh thiên: Tù câu: “Subhena obhiññä 
virakinnā subhena sarirappabhavannana ekgghana suvanna 
mañju sãya thapitassamaJJahtakanañcacana 
pimdassasirnkaii”. Phạm thiên cõi này có lạc tịnh viên mãn 
bất động, có sắc thân tỏa hào quang chiếu diệu như phiến 
vàng ròng đựng trong hộp vàng!?. 


8 Tôn nghỉ: Cảnh trời thứ 11 đã có hào quang vô lượng lẽ nào cảnh 12 
cao hơn nhị thiền đã thuần thục, viên mãn mà hào quang nơi thân túa ra 
nhw ngọn lửa hoặc ngọn đèn? Theo chúng tôi được biết quang là ánh 
sáng, là hào quang còn âm là tiếng, gong nói, có thể phạm thiên cỗi này 
họ nói chuyện bằng ngôn ngữ hào quang, ánh sáng chăng? 

9 Có thể giải thích kiu khác: Cõi Trời nhị thiên, thấp nên dùng äbhã, ánh 
sáng. Nhưng đây là cỗi trời tam thiên nên dùng các chữ Subhã có nghĩa 
sáng nhưng là chói sáng, đây có thể là hào quang trong sáng, thanh tịnh 
ít vì là nắc thấp của tam thiên. 

10 Có thể là hào quang thanh tịnh, trong suối, bién män. 


32 


Nếu tam thiền có hai thiền chi thì tứ thiền, bỏ Jac chỉ còn 
xả và nhất tâm (tức định xả) mà kinh thường nói là xả niệm 
thanh tịnh. 

Bảy cảnh giới của tứ thiền: 

16- Vô tưởng thiên: Câu kinh văn: “Sañfñavirahia 
sattäti asaññr”. Gọi là Vô Tưởng Thiên vì phạm thiên cõi 
này “không có tưởng ”. 

Có thê giải thích rằng, khi còn ở cõi người, tu tập thiền định, 
chuyên nhất, tỉnh cần, nhưng vì nghĩ rằng, do các tưởng mà 
sinh ra tham sân si, phiền não nên đã nhất tâm đoạn lìa các 
tưởng. Do vậy, họ an trú vào tứ thiền Vô Tưởng Định, lúc 
hóa sanh rơi vào cõi trời Vô Tướng này. Tức là một trạng thái 

“không có tâm”, chỉ có sự diễn tiến của sắc uân, còn tứ uấn, 
danh uån (thọ, tưởng hành định oai nghỉ nào, ví dụ: ngôi, lâm 
tử, hóa sanh tức khắc lên cõi trời này đúng theo oai nghỉ đó, 
cũng ngôi như thé). 


17- Quảng quả thiên: Câu kinh Pali: “Vipulaphala 
etesanfi vehapphala”. Phạm thiên ở cõi này thọ hưởng được 
thắng quả thanh tịnh lớn rộng, phi thường. 

Giảng giải: Tứ thiền sắc giới, tùy theo năng lực định 
thanh tịnh - xả niệm thanh tịnh - cạn hay sâu để hóa sanh vào 
các cảnh giới pham thiên tương ứng. (Các hệ phải khác phân 
chia bất đồng các cảnh giới này: Ví dụ Quảng Quả Thiên 16, 
Vô Tưởng Thiên, l7. Hữu bộ và Kinh bộ đặt Vô Tưởng Thiên 
nằm trong Quảng Qúa Thiên). Ö đây là, cách phân chia 
tầng trời tứ thiền theo Thượng Tọa Bộ (Theravada), theo đó, 
Quảng Qua Thiên 17, Vô Tưởng Thiên 16. Cảnh giới này 
được gọi là rộng lớn vì båt cứ ai đắc tứ thiền cạn hay sâu đều 
được hóa sanh lên đây (ngoại trừ vô tưởng). Ngay chính các 


1 Từ điển Đoàn Trung Còn. 
33 


vị thánh (chưa phải là Båt Lai) đắc tå thiền có 5 năng lực 
Tín, Tân, Niệm, Định, Tuệ đông đêu cũng trú ở xứ này. 


Riêng 5 cảnh trời còn lại của tứ thiển sắc giới được gọi 
chung là Ngũ Tịnh Cw Thiên, như sau: 


18- Vô phiền thiên: Có câu: “AHano sampattiyä 
navihayamfi na vihäyantiti”. Phạm thiên cõi này thanh tịnh, 
vắng lặng, không có một phiền não nào có thể phá hoại được 
phước quả định của họ. 


19- Vô nhiệt thiên: Có cầu Pali: “Na kiñci sattam 
tapefiii ”. Phạm thiên cõi này, không có ai không có năng lực 
nào làm cho họ nóng nảy được cả. 

20- Thiện kiến thiên Lây ý từ câu: 

“Sufthupassanfisundara patesa dassananti sudassr”. Phạm 
thiên cõi này do định lực thù thắng nên có được trí kiến rất 
tốt, rất đúng đắn. 


21- Thiện hiện thiên: Tu cầu Pali: “Sundara dasana 
abhi rūpā pāsākāti sudasävã”. Phạm thiên cõi này có sắc 
thân tuyệt hảo, tuyệt mỹ. 

22- Sắc cứu cánh thiên: Tùr câu Pāli: “Nattettha 
kanitthāti akanitha”. Nghĩa đen là phạm thiên cõi này 

“không có sắc thân nhỏ”, chỉ có sắc thân rất lớn, rất phi 
thường bởi đức tính tròn đủ đều nhau cả thảy (bhava 
sampdfi). Hiểu cách khác, đây là cõi toàn mãn, rốt ráo, tột 
cùng của sắc giới nên tuyệt hảo về mọi phương diện: thanh 
tịnh, sắc thân cũng như hào quan. 


Theo Abhidhammathasalgaha thì Ngũ Tịnh Cw Thiên là 
cảnh giới của chư vị Thánh Bất Lai đắc tứ thiền thuần thục, 
sung mãn, các ngài đều hóa sanh lên đây, bô túc cho đồng 
đều 5 năng lực Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ cắt đứt 5 thượng 
phần kiết sử, đắc quả Alahan rồi Niết bàn luôn tại chỗ. 


34 


Khi vừa hóa sanh, 5 năng lực Tín, Tân, Niệm, Định, Tuệ 
của các vị Thánh Bât Lai do có sự không đông đêu nên phân 
bô cảnh giới khác nhau như sau: 


1- Vô phiền thiên: Dành cho vị Thánh Bất Lai có Tín 
sung mãn hơn Tán, Niệm, Định, Tuệ. 


2- Vô nhiệt thiên: Dành cho vị Thánh Bất Lai có Tấn 
sung mãn hơn Tin, Niệm, Định, Tuệ. 


3- Thiên kiến thiên: Dành cho vị Thánh Bất Lai có 
Niệm sung mãn hơn Tin, Tần, Định, Tuệ. 


4- Thiên hiện thiên: Dành cho các vị Thánh Bất Lai 
có Định sung mãn hơn Tin, Tân, Niệm, Tuệ. 


5- Sắc cứu cánh thiên: Dành cho các vị Thánh Bất 
Lai có Tué sung mãn hơn Tin, Tân, Định, Niệm. 

Như vậy là tứ thiền Sắc giới có 7 cảnh trời phạm thiên; 
Vô tưởng, Quảng quả và Ngũ tịnh cư thiên. 

* Vô Sắc Giới: 

Trên là 16 cảnh giới lấy sắc pháp làm đề mục tu tập định 
thiền. Từ đây trở đi, đề mục không còn là sắc pháp nữa mà là 
vô sắc pháp. Các vị Phạm thiên ở đây đã bắt đầu thấy chán 
các sắc, thây sắc còn thô thiên, phiên não, theo đó các trạng 
thái tâm dâu nhẹ nhàng, thanh lương nhưng chưa đên chô 
trong suôt, thanh khiết. Do vậy, họ lây khái niệm, ý tưởng 
không có sắc chât và hình thê làm đôi tượng, nói cách khác 
họ từ bỏ các sắc, chỉ còn danh, đanh khái niệm, rôi họ chú 
tâm nhât như vào các “/£ưởng ” ây. 

Đề hiểu rõ hơn các đề mục vô sắc, ta hãy trở lại “quang 
tướng ” của sắc gIỚI. Trong quang tướng của sắc giới, người 


tập thiền đã loại bỏ sốc ứướng sơ tướng bên ngoài mà chú tâm 
vào hình ảnh thô tướng bên trong. Quang tướng bên trong có 


35 


được là do huân tập “/zởng”, un đúc “/ưởng ” mà thành. Đây 
không còn là hình ảnh của bát đất cụ thể nữa mà là hình ảnh 
khái niệm do tưởng tạo ra. Bước thêm một bước nữa, người 
tập thiền chú mục vào gang tướng ấy ròi sử dụng (ưởng 
fượng mà tưởng tượng quang tưởng, TỚI rộng nó ra, cho nó 
tràn lan rồi đầy tràn cá hư không. Đến đây, khi thấy quang 
tướng đây ăp cả hu không tôi, người tập thiền khởi lên ý 
niệm răng: Hu không là vô biên vô tận (vô sắc pháp) tồi trú 
định tâm vào hu không vô biên vô tận ày. Lúc dạt định này, 
nó có hai thiền chỉ nhất tâm và xả. 

Đấy được gọi là thiền vô sắc giới. Do đối tượng khác 
nhau må hình thành 4 cảnh giới khác nhau. 


23- Không vô biên xứ thiên: Đức Phật có nói rằng: 
“Akãsanañcãmeva ãyatanam ãkãsãnañcãayaftanam ”. Chư vị 
phạm thiên ở cõi này trú trong cảnh giới hư không vô biên vô 
tận nên gọi là Không vô biên xứ thiên. 

Giải thích: Trú trong định thiền Không vô biên xứ một 
thời gian, người tu thiền tự quán xét rồi thấy rằng: Khi mình 
nghĩ Hw không là vô biên rồi an trú trong Hư không vô biên 
ây thì rõ Hu không là vô biên â ây là do ý twöng tạo nên. Vậy là 
đã rõ, / không vô biên ấy chăng vô biên tý nào mà chính ý 
tưởng, thức mới vô biên. Vì nghĩ vậy, người tu thiền bèn lìa 
đối tượng, trở lại với chủ thể nhìn ngắm rồi an trú trong ý 
tưởng Thức vô biên của chính mình. Chỉ có hai thiền chỉ là 
nhất tâm và xả. 

24- Thức vô biên xứ thiền Câu chữ Pali: 

“Wiñnanañcam äyatanam vinflanaficayatanam ”. Đại ý, sở dĩ 
gọi là 7hức vô biên xứ thiên vì cõi thức ấy là vô biên vô tận, 
không có ngần mé, chẳng có nơi cùng tôt (ãyafan4) 


Giải thích: Trú trong định này một thời gian, người tu 
thiên tự quán xét răng: Hóa ra là mình còn dính mặc. Trước 


36 


thì dính vào đối fượng, sau lại dính vào chủ thể. Muốn tiễn 
thêm một bậc nữa thì mình phải lìa cả hai, cả đôi tượng và 
chủ thê. Vậy là đên đây, người tu thiên yên trí trú vào cái cõi 
“vô sở hữu xử - không có gì cå” (Không năng không sở). Chỉ 
có hai thiên chỉ là nhát tâm và xả. 

25- Vô sở hữu xứ thiên: Câu chữ Pali: “Akiñcaññam 
ãyatanam äkincanna yatanam”. Tương tự như trên — ãyafana 
- ở đây là không có sự vật gì cả, “không có gì cå” nên gọi là 
Vô sở hữu xứ thiên. 

“Nassa kiñcanamti akiñcanam ”. Không có chỗ cho sự 
bận bju, và chô cuôi cùng của tâm sanh diệt cũng không có 
(do có ý niệm lìa cả chủ thê). 

- — “Kiñcam appamaftakam antamaso 
bhiñgamatfampi ”. Cho dù một chút bận bju, dinh mặc nơi 
chỗ cuối cùng ở nơi tâm cũng không có (lia chủ thê). 

- — “Kifñcananti kiñcipi”. Nghĩa là tầng trời này có nằm 
giữ vững chăc cái “không có cái gì” làm cảnh giới. 

Giải thích: Trú trong định này một thời gian, tự quán 
xét, người tu thiên thây rõ răng: Định này dâu vi tê, tưởng là 
lia tát cả, hóa ra, lại tự dính vào ý niệm “Không có gì cá” của 
chính mình. Vậy muốn tiễn cao hơn, muốn không còn dính 


mắc gi nữa thì mình phải lìa luôn cả “ý niệm không có gì cả” 
ây. Định này cũng có hai thiên chỉ nhát tâm và xả. 


26-Phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên: Giải nghĩa từ 
câu Pali: "Nevasannänäsannaaneva äyatana 
nevasaññānasaññā yatanam”. Gọi là Phi tưởng, phi phi 
tuöng xứ thiên là vì ở đây không có tưởng mà cũng chẳng 
phải không có tưởng. 

Giải thích: Do sau khi người tu thiền muốn lìa ý niệm 
không có gì cả để bước lên một cảnh giới cao hơn, hy vọng 


37 


sẽ không còn dính mắc nữa. Tuy nhiên, lấy cái gì må lìa? 
Phải chăng, phải lấy ý niệm mà lia ÿ niệm không có gì cả? 
Vậy là lia được, nhưng lại còn dính mắc nơi một ý tưởng rất 
vi tẾ, rất mong manh, rất nhỏ nhiệm, nếu nói nó không có 
trưởng, không đúng, néu nói nó chẳng phải không có tưởng, 
cũng không đúng. Thiên này cũng có hai chi là Nhất tâm và 
xả. Đây là tầng thiền cuối cùng, cao nhất của Vô sắc giới, tột 
cùng trong tam giới. 


III- So sánh: 
1- Tuổi thọ của Cõi Người và Cõi Trời: 
* Trời Dục giới: 

- Tự Đại: 50 năm ở cõi người là một ngày một đêm ở 
cõi trời Tứ Đại, vậy 500 năm tuôi thọ của chư thiên cõi này 
băng 9 triệu 125 ngàn năm ở cõi người. 

- Đao Lợi: 100 năm ở cõi người bằng một ngày 1 đêm ở 
cõi trời Đao Lợi, vậy 1000 năm tuôi thọ của chư thiên cõi này 
băng 36 triệu 500 ngàn năm ở cõi người. 


- Dạ Ma: 200 năm cõi người bằng 1 ngày 1 đêm ở cõi 
trời Dạ Ma, vậy 2000 năm tuôi thọ của chư thiên cõi này 
băng 146 triệu năm ở cõi người. 

- Dåu Suất: 400 năm ở cõi người bằng 1 ngày 1 đêm ở 
cõi trời Đâu Suât, vậy 4000 năm tuôi của chư thiên cõi này 
băng 584 triệu năm ở cõi người. 

- Hóa Lạc: 800 năm ở cõi người bằng 1 ngày 1 đêm ở 
cõi trời Hóa Lạc, vậy 8000 năm tuôi thọ của chư thiên cõi 
này băng 2.336 triệu năm ở cõi người. 


- Tha Hóa: 1.600 năm ở cõi người bằng 1 ngày 1 đêm ở 
cõi trời Tha Hóa, vậy 16.000 năm tuôi thọ của chư thiên cõi 
này băng 9.344 triệu năm ở cõi người. 


38 


* Trời Sắc giới: 

- So thiển: Phạm chúng tiên 01/3 a tăng kỳ, Phạm phụ 
thiên: 01/2 a tăng kỳ, Đại phạm thiên: 01 a tăng kỳ 

- Nhị thiên: Thiĉu quang thiên: 2 đại a tăng kỳ, Vô 
lượng quang thiên: 4 đại a tăng kỳ, Quang âm thiên: 8 đại a 
tăng kỳ. 

- Tam thiên: Thiêu tịnh thiên: 16 dai a tăng kỳ, Vô 
lượng tịnh thiên: 32 đại a tăng kỳ, Biên tịnh tiên: 64 đại a 
tăng kỳ. 

- Tứ tiễn: Vô tưởng thiên: 500 đại a tăng ky, Quảng quả 
thiên: 500 đại a tăng kỳ, Vô phiên thiên: 1.000 đại a tăng kỳ, 
Vô nhiệt thiên: 2.000 đại a tăng kỳ, Thiện kiên thiên: 4.000 
đại a tăng kỳ, Thiện hiện thiên: 8.000 đại a tăng kỳ, Sắc cứu 
cánh thiên: 16.000 đại a tăng kỳ. 

* Trời Vô sắc giới: 

- Không vô biên xứ thiên: 20.000 đại a tăng kỳ 

- Thức vô biên xứ thiên: 40.000 đại a tăng kỳ 

- Vô sở hữu xứ thiên: 60.000 đại a tăng kỳ 

- Phi tưởng, phi phi tưởng xứ thiên : 84.000 đại a tăng 
kỳ 

2- So sánh tuổi thọ chư thiên Dục giới và Địa ngục: 

NG: Đẳng hoạt địa ngục: 500 năm tuổi thọ cõi trời Tứ Đại 
băng 1 ngày 1 đêm ở đại ngục SañjTva (Đăng hoạt địa ngục). 
và 200 năm địa ngục này là tuôi thọ của chúng sanh chịu quả 
khô ở đây. Nơi này, chúng sanh phạm tội bị gwom đao đầm 


chém, gậy gộc đánh đập, cối xay nghiền giã khi có gió mát 
thôi tới thì tỉnh lại, sống lại như cũ nên gọi là “đẳng hoạt”. 


39 


- Hắc thằng địa ngục: 1.000 năm tuôi thọ cõi trời Đao 
Lợi bằng 1 ngày, 1 đêm ở địa ngục Kã|asutta (Hắc thằng địa 
ngục), và 1.000 năm địa ngục này là tuổi thọ của chúng sanh 
chịu khổ nơi đây, Nơi này, kẻ phạm tội bị dây thng đen căng 
tứ chi ra, rồi cưa chặt tứ chi và chém thân thể nên gọi là “hắc 
thằng ”. 


- Chúng hợp địa ngục: 2.000 năm tuôi thọ cõi trời Dạ 
Ma bằng 1 ngày 1 đêm ở địa ngục Saighata (Chúng hợp địa 
ngục), 2.000 năm địa ngục này là tuổi thọ của chúng sanh 
chịu quả khô ở đây. Nơi này, kẻ phạm tội tập hợp lại mà căn 
xé lẫn nhau nên gọi là “chứng hợp”. 


- Hào khiếu địa ngục: 4.000 năm ở cõi trời Đầu Suất 
bằng 1 ngày 1 đêm ở địa ngục Rorava (Hào khiếu địa ngục), 
4.000 năm địa ngục này là tuổi thọ của chúng sanh chịu quả 
khô nơi đây. Nơi này, do kẻ mắc tội chịu nhiều loại cực hình 
thống khổ quá, kêu la thảm thiết nên gọi là “hào khiếu ”. 


- Đại khiếu địa ngục: 8.000 năm ở cõi trời Hóa Lạc 
bằng 1 ngày 1 đêm ở địa ngục Mahãrorava (Đại khiếu địa 
ngục), và 8.000 năm địa ngục này là tuổi thọ mà chúng sanh 
chịu khổ nơi đây. Nơi này, kẻ mắc tội chịu hình phạt, cực 
hình gia tăng nên kêu gào, than khoác lớn hơn, nhiều hơn, to 
hơn nên gọi là “dai khiếu ”. 

- Viêm nhiệt địa ngục: 16.000 năm ở cõi trời Tha Hóa 
bằng 1 ngày 1 đêm ở địa ngục Tapana (Viêm nhiệt địa ngục), 
và 16.000 năm địa ngục này là tuổi thọ của chúng sanh chịu 
quả nơi đây. Nơi này, kẻ phạm tội bị lúa thiêu, toàn thân bốc 
cháy, thông khổ không sao kể xiết được nên gọi là “viêm 
nhiệt ”. 

- Đại nhiệt địa ngục (Mahatapana): chúng sanh ở địa 
nguch này chịu qủa khô lra đốt cục kỳ gay gắt, cực kỳ thảm 
khốc nên gọi là “đại nhiệt” lâu xa chừng 1/2 kiếp quả đất. 


40 


- A ty địa ngục hay Vô gián dia ngục (Avici): Chúng 
sanh ở địa ngục ngục này chịu quả khổ cực hình liên tục, bất 
tận không ngừng nghỉ nên gọi là “vô gián” lâu xa chừng 
khoảng 1 kiếp quả đất. 


Giải thích thêm: 8 địa ngục trên đây được gọi là Bát 
Đại địa ngục hay Bát nhiệt (hóa diêm) địa ngục còn rất nhiều 
địa ngục khác nữa, ta có thể kê tóm tắt: Bát hàn (băng giá) 
địa ngục, Cận biên địa ngục, Thập lục du tăng (nôi khô tăng 
mãi), Cô (biệt lập) địa ngục, Thập bát địa ngục...tổng cộng 
lên đến 136 địa ngục chính có 16 địa ngục phụ thật không kê 
xiết. 

3- Khoảng cách từ Cõi Người đến Cõi Trời và 
khoảng cách giữa các Cõi Trời với nhau: 


Trong bộ Lokanttipakasara, đức Phật có thuyết rằng: 


- “Asurapurata hi yäva manussabhūmito 
caturāsītiyojana sahasäni honti”. Nghĩa, từ cõi A tu la 
(Asura - dưới núi Tu di) đến cõi người có khoảng cách là 
84.000 do tuần (yojana). 


- “Manussabhūmito väva maharajikã dve cattalīsa 
sahas sāni”. Nghĩa, từ cõi người đến cõi trời Tứ đại có 
khoảng cách 42.000 đo tuần. 

- “Ho asarapurato yäva tavatimsapurå yojanānam 
ekalak khamcha nahuta afthasahassanca”. Nghĩa từ cõi A tu 
la (dưới núi tu di) đến cung trời Đao Lợi (đỉnh núi Tu di) 
khoảng cách là 168.000 do tuần. 

“Pathaviralato yãva tãvatinsa pana... `. K từ mặt 
đất (cõi người) đến cũng trời Đao Lợi có khoảng cách là 
84.000 do tuần (Chi là con số tượng trưng vì thật ra phải 
cộng thêm 168.000 do tuần nữa). 


41 


- "Tävatimsato yäva väna yojanänam catulakkham 
catu sahassam catusatañca”. Từ cõi trời Đao Lợi lên cdi trời 
Dạ ma có khoảng cách là 434.000 do tuân. 


- “Tāna yamafo yava tusita saffAalakkham caturāsīti 
sahassam af{thasatañca”. Từ cõi trời Dạ Ma lên cõi trời Đâu 
Suât có khoảng cách là 784.800 do tuân. 


- “Tusitato yäva nimmānaratito  okadasalakkhani 
tinahu tam pañcasahassamwa dvisafañca”. Từ Đâu Suât đền 
cõi trời Hóa Lạc có khoảng cách là 1.135.200 do tuân. 


- “Nimmanarafiyo yaãva vasavattito  cuddasalakkhani 
attha nahutani pañcasahassam cha safañca”. Từ Hóa Lạc 
đên cõi trời Tha Hóa có khoảng cách xa 1.485.600 đo tuân. 


- “Vasavattito yäva pathamajjhanabhumio attharasa 
lakkhäni tinahutam cha sahassañca”. Từ Tha Hóa đến cõi 
trời sơ thiền thấp nhất (Phạm chúng thiên) có khoảng các là 
1.836.000 do tuần. 


IV- Trú xứ và cánh giới: 

1- Về Tứ đại thiên vương: 

1.1- Bốn vị vương: Nhóm từ Pali: “Catunmaharajika ” 
được dịch là một nhóm chư thiên có 4 vị vua, họ làm thông 
lãnh cõi trời này. Đó là: 

- Dhatarattha: Trì Quöc (thién vuong) 

- Virulhaka: Tăng Trưởng (thiên vương) 

- Viripakkha: Quảng Mục (thiên vương) 

- Kuvera Vessavaua: Đa Văn (thiên vương) 


Cõi trời này trú trên đầu núi Yugandhara là núi thứ 7, 
một trong Thât trụng sơn (Sattapribanda). 


42 


1.2- Một số chỉ tiết về cõi trời Tứ đại vå Bön vị thiên 
VWƠNG: 

- “Purimañca disam raja dhatarattho pasāsati, 
gandhab bänam adhipamahārājā yasasino”. Trì quốc thiên 
vương thống lãnh Đông phương, làm chủ Càn thác bà 
(Gandhabb4), nghĩa là có chúng Càn thác bà làm thuộc hạ. 


- “Dakkhinañca disam rđja, virulho tappasāsati, 
kumnbhandani adhipati, mahãräjãyasassino”. Tăng trưởng 
thiên vương quản nhiệm Nam phương, là chủ Cuu bàn trà 
(Kumbhang2), nghĩa là có chúng Cuu bàn trà làm thuộc hạ. 


- “Pacchimañca disam rājā virũpakkha pasāsati, 
nägänam adhipati, mahäräja yasassino’. Quảng mục thiên 
vương cai quản Tây phương, làm chủ loài Rồng (Nāga), 
nghĩa là có chúng Long chủng làm thuộc hạ. 


- “Uttarañca disam rạja kuvevo tappasāsati, 
yakkhanam adhipati, mahäräja yasassino”. Da Văn thiên 
vương thống lĩnh Bắc phương, làm chủ lọa Dạ Xoa (Yakkha), 
nghĩa là có chúng Dạ Xoa làm thuộc hạ. 


Cả bốn vị thiên vương này có phước báu rất lớn, có rất 
nhiều thần lực, oai lực. Mỗi vị đều có 1000 con trai (vương 
tit), cao sang, đẹp dë, sắc tướng giống nhau cả thảy. 

- “Sunarusso hi pãcimapassam  raJjafamaydam 
dakkhina passam mānimayam pacchimapassam 
phalihamayam uttara pasam sovannâmyam”. Phía Đông của 
núi Tu Di có con đường làm bằng bạc, phía Nam có con 
đường làm bằng ngọc mani, phía Tây có con đường làm bằng 
ngọc pha lê (phali), Phía bắc có con đường làm bằng vàng. 

1.3- Cảnh giới của Đa Văn thiên vương: 


* Nhân quá khử: 


43 


Vào một thời chưa có Phật ra đời, có một người Bà la 
môn tên là Kuvera, ông có một đời sống rất hiền lương, đạo 
đức, lại sẵn lòng bố thí, giúp đỡ mọi người. Nhà ông nằm ở 
bên cạnh một con đường có nhiều bộ hành qua lại nên ông 
khởi tâm dựng một quán nước mía để bố thí cho khách thập 
phương. Đơn giản thế thôi nhưng ông làm việc lành này 
không mệt mỏi, không ngưng nghỉ như là một giếng nước 
ngọt cho mọi người không phân biệt kẻ quen người lạ, kẻ 
giàu người nghèo. Hết kiếp ấy, ông lão Kuvera hóa sanh lên 
cõi trời Tứ Đại, sau làm thiên vương có tên Vessavanna. 


* Quốc độ cai quản: 


Phương Bắc, nơi quản nhiệm của vị thiên vương này có 
con đường làm bằng vàng, có 10 quốc độ, đó là: Athānāthā, 
Kusinatha, Parakusinatha, Natha paviya, Parakusitanatha, 
Kapbùama, Janagha, NavanaHya, Ambaraparavafiya, 
Alakamahä. 


Lại có một cõi riêng, là Visäna - nơi an ngự của thiên 
vương Kuvera — ghép chung với trú xứ nên vị này có tên là 
Kuvera Vessavanna. 


VỊ thiên vương này, dịch âm là Tỳ sa môn, dịch nghĩa 
là Đa Văn là vì ngài thường hay nghe pháp, lại có Tâm hộ trì 
Tam Bảo, quốc độ, đạo tràng, nơi thờ tự và thiện nam tín nữ 
biết tu tập. 

* Tướng Dạ Xoa: 

Đa văn thiên vương có 12 vị Dạ Xoa (chư thiên bậc 
thấp) làm bộ tướng thuộc hạ, nhận nhiệm vụ bên ngoài, có 
bốn phận quan sát và nắm bắt tin tức các nơi về trình báo lại 
cho ngài hay. Đó là: Tatona, Tafthana, Tatotana, Ojast, 
Tatos1, Suru, Rāja, SurorqJa, Arittha, Nomi, Avifthanemi. 


44 


Các vị tướng Dạ Xoa này không phải ai cũng tốt. Họ có 
phước báu hơn cõi người một chút, nhưng tâm địa cũng chỉ là 
một chúng sanh với những tham, sân, si, phiền não và đủ thứ 
bụi bặm, do ué hoặc hiện khởi hoặc trong dạng tiềm miên mà 
thôi. 

* Triều thân Dạ Xoa: 


Triều đình của Đa Văn thiên vương có 28 vị Dạ Xoa đại 
thần, quán xuyến mọi việc trong ngoài, có những chức năng 
khá nhau ví dụ như tham mưu, cô vấn, nghi lễ, khánh tiết, 
tiệc túng, du hí, ca vũ nhạc kịch... Cũng vậy, họ tốt có xấu có 
đó là: Mãrfah, Sitasona, Gandhabba, Janosabha, Sätägira, 
Hemavata, Naloräja, Punnaka, Karaftuya, Gula, Sivaka, 
Muccarimda, Vesamitta, Yugandhara, ŒGopdla, Supagodha, 
Hiri, Netti, Mandiya, Pañcala, Canda, Alavaka, Pajunna, 
Sukhuma, Mani, Manicara, Digha 

* Cảnh giới: 

Trong cõi Visãna của Đa Văn thiên có một cái hồ tên là 
Dharanï sâu rộng đến 50 do tuần, nước trong xanh phản chiếu 
thất bảo, có vô lượng kỳ hoa dị thảo, phi cầm, điều thú của 
cõi trời, nhưng nhiều đẹp lạ lung nhiều vũ điệu, muôn màu 
muôn sắc nhất là chinh công... Tại đây có một căn nhà hội, 
thật ra là một bảo điện rộng rãi, to lớn, nguy nga được phước 
báu hóa hiện bằng thất bảo, nhiều nhất là hàng trăm loại ngọc 
dùng làm nơi tổ chức đại hội Dạ Xoa. 


Tất cả mọi Dạ Xoa kế trên đều có gia đình, tùy tùng 
cũng như nhiều thuộc hạ, nô tỳ. Dạ Xoa nhiều thần lực thì 
cũng biến hóa được cái này cái nọ và du hành qua không gian 
dễ dàng như ý muốn. Dạ Xoa ít thần lực thì mượn thần lực 
của các Dạ Xoa tùy tùng, nô tỳ, vật nuôi để bay. Có một só 
kinh vän Pāli sau đây giúp ta hiểu điều đó: 


45 


“Gävim ekakhuram katvā”: Có nhóm dùng bò (thiên 
nguu), đề cưỡi bay. 


, 


- "Pasum okkhuram katvã”: Có nhóm dùng phi cầm 


(thiên cẩm), cưỡi dé bay. 


- “Hthim vahanain kafva”: Có nhóm dùng nữ nhân (Dạ 
Xoa nữ) cưỡi đê bay. 


“Purisam vãhanam kafva”: Có nhóm dùng nam nhân 
(Dạ Xoa nam) cưỡi đê bay. 


“Kumärim vãhanam kanä”: Có nhóm dùng đồng nữ 
(Dạ hà đồng nữ) cưỡi đề bay. 


“Kumaram vãhanam katvä”: Có nhóm dùng đồng 
nam (Dạ Xoa đồng nam) cưỡi đề bay. 


Vậy là chúng cũng tha hồ bay đi đây đi đó khắp tam sơn 
tứ hải, vô ngại giữa không gian mênh mông. Chú giải còn nói 
rằng, các Dạ Xoa chủ nhân ông này thường thích dùng Dạ 
Xoa nữ đang có thai để dễ cưỡi (vì cái bụng én ra, dễ ngồi 
chăng?) còn Dạ Xoa nữ nô tỳ khác thì đôi khi sử dụng như 
vật kéo. 


Riêng Đa Văn thiên vương thì tùy nghi, khi tự dùng 
thần lực để bay, khi sử dụng thiên tượng, thiên mã, thỉnh 
thoảng nằm nghỉ trong bảo điện và bảo điện có thé bay đi đây 
đi đó. 

Chú thích: Ngoại trừ Tứ đại thiên vương là chư thiên có 
nhiều oai lực, phước tướng sang cả, các vị đạo thần, quang 
tướng cũng là chư thiên nhưng phước báu ít hơn. Số còn lại, 
như Dạ Xoa thuộc hạ, Càn thác bà thộc hạ, Rồng thuộc hạ, 
Cưu bàn trà thuộc hạ đều thuộc loại hạ đẳng. Chúng cùng với 
một số da xoa nô tỳ, voi, ngựa, chìm công...đôi khi lại thuộc 
hóa sanh, bàng sanh, noãn sanh...như ở nhân gian vậy. Hai 
hạng sau này, phước báu thua cả con người. 


46 


2- Về cỗi trời Dao Lợi: 
2.1- Tên cõi trời và tên của Đề Thích: 


Tävatimsa, có nghĩa là 33 do sự tích (sẽ được ké sau) là 
có 33 người cùng làm phước, có tín, có giới nên hóa sanh lên 
đây làm chủ 33 tòa cung điện. Còn chữ Đao Lợi thì không có 
nghĩa gì cả. Lý do như sau: Từ Tävatimsa là tiếng Pāli đồng 
một nghĩa, tiếng Sanskrit là 7rãyastrimsa. Khi sang Trung 
Quốc, các vị dịch giải đã dịch âm chữ 7rãyastrimsa trên là 
Đát li da dát li xa. Lầu ngày, do đọc tắt, biến âm thành “Đá 
li” rồi “Đạo ly” mà thành quen, thành phô thông. 


Còn tên của Đề Thích? Đề thích cũng không có nghĩa gì 
cả tên thật của vị này là Sakka, có lẽ âm Tàu chữ này mà 
thành Đề Thích chăng?!?. Vị này nhân gian hay gọi là Ngọc 
Hoàng Thượng På, cai quản cả Tứ Đại thiên vương thật ra, 
ngài có cả thảy bảy danh hiệu sau: 


- Maghavā: Do trong một kiếp trước làm người ngài có 
tên như vậy. 


- Purindado: Do bô túc pháp bố thí ba la mật. 
- Sakko: Do bô túc pháp bó thí bằng cách cung kính. 
- Väsavo: Do từng bố thí chỗ ngủ cho khách lỡ đường. 


- sahassakkho: Do có khả năng thấy biết hàng ngàn 
nhân quả trong nháy mắt. 


- Sujampati: Do là chồng của nàng Sujãtã. 


12 Dè dăt góp ý. Đức Phật Salya, tàu âm là Thích ca. Vậy, có lẽ “dé” là 
vua, hoàng để, còn “thích” là âm của “Sak” trong Sakka mà thành 
chăng? Ta cũng có thể hiểu cách khác, người khai sanh cỗi trời này cũng 
chính là tiền thân của Đức Phật, thuộc dòng Thích Ca, mà do sự liên 
tưởng ấy mà có tên là Đề Thích? 


47 


- Devänamindo: Do ngài là bậc có đại phước báu, đại 
oai đức nhât trong cõi trời 33 và Tứ Đại thiên vương. 

2.2- Pháp nào tạo nhân sanh Cõi Trời: 

Đức Phật có thuyết với đại ý rằng: Ai trong lúc làm 
người có đây đủ 7 đức tính. Phâm chât sau đây sẽ được sanh 
lên Cõi Trời: 

- Mãtäpitubharo: Phụng dưỡng cha mẹ cho đến trọn 
đời. 

- Kuleyifthapcayï: Kính trọng các bậc tôn trưởng trong 
gia tộc. 

- Sahavaca: Lời nói ôn hòa nhã nhặn. 

- Apisunāvācā: Không nói lời đâm thọc, lån hiếp người 
khác. 

- Vigatamalamacchero: Không bön xẻn keo kiệt. 

- Akodhano: Không nóng nảy giận dữ. 

Đề Thích thiên chủ hằng có 7 đức tính ấy trong các kiếp 
làm người nên thường được chư thiên cõi trời Đao Lợi hăng 
tán thán, ca tụng ngài là bậc thiện tri thức, là bậc tịnh giả. 

2.3- Cảnh giới: 

Cõi Đao Lợi thiên ở trên đỉnh núi Sineru rất lớn rộng, 
ngang dọc cả muôn do tuân. Do phước báu sang cả nên hóa 
hiện một cảnh giới khó sức tưởng tượng của nhân gian. Có 
thê khái lược qua những hiện vật đặc biệt. 

- _ 01 bảo điện nguy nga nhiều tầng, nhiều mái bằng 
bảy báu cao chừng 700 do tuân năm chính giữa trung tâm 
quôc độ. Đây là nhà hội lớn của tât thảy chư thiên có tên là 
Vejayafñta. Đặc biệt tại đây có dựng rât nhiêu cột cờ, cao 
chừng 300 do tuân. Cột và lá cờ phong phú rât nhiêu màu 


48 


sắc. Nếu cột bằng vàng thì lá cờ bằng ngoc māņi. Nếu cột 
bằng ngọc mãni thì lá cờ bằng vàng. Nếu cột bằng ngọc 
babäla thì lá cờ bằng ngọc mukta. Nếu cột thất bảo thì lá cờ 
cũng thất bảo. 


- 01 cây đại thọ kỳ lạ có tên Paricchattaka, tàn lá xây 
xung quanh như tàn lọng, cao 300 do tuân. 


- 01 tảng đá dưới gốc cây ấy, có tên là 
Pandukambala, với thể tích khối, bề 60 nhân 50 nhân 15 do 
tuần màu sắc giống như hoa J apa (hoa hưởng). Đây là chiếc 
ngai của Đề Thích khi ngài muôn ngự giữa trời, lúc an tọa thì 
nó läm xuống, lúc đời thì nó phông lên rất là dị kỳ. 


-  0I con thiên tượng đặc biệt do một vị trời tên là 
Iravanna hóa hiện để phục vụ thiên chủ (chứ Cõi Tirời này 
không có bàng sanh). Mỗi khi trời Đề Thích và chư thiên 
muốn chơi trò chơi lạ mắt, thế là chú voi kia hiển rộng thần 
oai, cao to 150 do tuần, trên dưng có 33 cái bành. Có lâu, có 
ngai dành cho 33 vị thiên, nằm ở các vị trí xung quanh. Mỗi 
cái bành như thế vuông vức chừng 6.000 sải tay. Trong mỗi 
cái bành ấy có 1 cái hò lón, trong hò có 7 bòn nước, mỗi bòn 
có 7 cây sen, mỗi cây sen có 7 hoa, mỗi hoa có 7 vị tiên nữ 
đang múa hát. Riêng đức Ngọc Hoàng của chúng ta có 1 cái 
bành đặc biệt, ở vị trí trung ương, to rộng 30 do tuần, có 1 
bảo điện bằng ngọc cao to 12 do tuần, bên trong có 1 bảo tọa 
cũng bằng ngọc cao to 1 do tuần, và xung quanh cũng hóa 
hiện tương tự như trên nhưng thất bảo nhiều hơn, kỳ vĩ hơn, 
to lớn hơn, xinh đẹp hơn. Trên lưng thiên tượng dựng đứng 
34 cột cờ cao 100 do tuần được treo rất nhiều chuông gió 
phát ra âm thanh là những bản nhạc trời mê ly, quyên rũ. 


- 01 đền vuông vức 500 do tuần, nguy nga tráng lệ có 
tên Sudhammadeva Sabha. 


49 


- 01 cái hồ kỳ lạ có tên lå Sunandā Pokkharanī, bằng 
bảu báu, sạn sỏi cũng bảy báu, đủ loại cá, đủ loại sắc màu 
cũng 7 báu bơi lượn. Có 7 loại sen trời, 7 màu, luôn nở không 
tàn, hương thơm ngào ngạt. 


- _ 01 vườn thượng uyên tên là Sucittalatā, là nơi giải 
trí của tất thảy chư thiên to rộng 500 do tuần mà bên trong 
lắm kỳ hoa di thảo, lắm công trình vui chơi, du hí tiệc tùng, 
ca nhạc vũ kịch...mà thế gian không thé tưởng tượng được. 


Vua trời Đề Thích có 4 bà vợ: Thiên hậu Sudhamma và 
3 bà thiên phi Sunanadä, Sucitta và SuJatä. Thường có tới 
mây triệu ngọc nữ hâu hạ. 


Chư thiên ở cõi này sống tuổi thanh xuân, trẻ mãi 
không già. Khi hêt tuôi thọ thì thây tiên hiện tượng 
(Pubbanimifra), tức là 5 dâu hiệu xảy ra mới biệt mình sắp 
chêt. Như đã nói ở trên, đó là: Hoa trang điêm mau héo úa, 
thiên bào, xiêm y màu sắc nhọt nhạt, cơ thê tướn rỉ mô hôi, 
thân rã rời dường như không còn khí lực, và điêu 5 là không 
còn thây ham thích dục lạc cõi trời. 

2.4- Kiếp trước của trời Đề Thích và các bà vợ. 

Trong bôn sanh Kulāvākā, đức Phật có k như sau: 

Thủơ xưa, thật quá lâu xưa, trong nước Ma kiệt đà, bồ 
tát sinh ra và lớn lên tại ngôi làng nhỏ bé tên là Macala giáp 
ranh thành Vương Xá, chàng tên là Magha. 

Thanh niên Magha do phước và trí sanh nên chàng như 
một thiên thân bước xuông cuộc đời. Chàng lập gia đình có 4 
vợ Sudhamma, Sunanada, Sucita và Sujäta sinh con làm các 
nghê nghiệp chân chánh, giữ 5 giới lây thiện sự làm niêm vui 
thanh cao. 

Ngôi làng ấy đầy ác giới, chúng thường hay gây gô 
đánh đập, chửi măng nhau băng binh khí dao gậy hay miệng 


50 


lưỡi. Nghề nghiệp chính của họ là săn bắt thú rừng hoặc kéo 
cá trong lưới. Một số kẻ bất thiện khác thì bắt trộm heo gà, ăn 
nhậu với rượu men, rượu nấu, khi no nê say sưa chí tử rồi thì 
không có việc xấu xa tội lỗi nào mà chúng không làm, không 
có giới trọng nào mà chúng không phạm. Thế là tiếng cười 
lẫn tiếng khóc, tiếng than văn lẫn tiếng la hét như đám lửa 
cháy âm i hoặc bùng phát, cuồng nộ như nỗi thống khổ trong 
hỏa ngục ngày qua ngày, đêm qua đêm. 


Magha sống giưa họ như sen mọc trong bùn, thanh 
sạch, thơm tho cả nghề nghiệp, giới hạnh và tâm hồn. Chàng 
thương họ, muốn cảm hóa họ, nhưng tự nghĩ: “Nói đến đạo 
đức và lẽ phải trong lúc này, đối với họ, thật như nước đồ 
dåu vịt. Vậy, hãy kham nhẫn, từ từ, không phải bằng nói 
năng, mà phải bằng hành động cụ thể cả vật chất lẫn tỉnh 
thân. Khi mà CƠ Cực, lầm than thông khổ tràn đến họ như một 
cơn lũ lớn, lúc ấy ta sẽ ra tay”. Từ đây, chàng cùng các bà vợ 
các con siêng năng, chăm chuyên làm giàu. Việc gì làm được 
là làm. Đây. là chịu khó canh tác ruộng vườn, đan lát, thủ 
công, làm gôm mộc, thợ xây... Lúc nông nhàn, chàng và các 
con lên rừng lấy gỗ danh mộc, trầm rồi kết bè về bán ở miền 
XuÔi. 

Siêng năng, cần kiệm có đầu óc có ý chí một thời gian 
không lâu, chàng tích lũy được một gia sản lớn. 

Khi mà mỗi gia đình sống trong cái chòi tői tăm, rách 
nát, muỗi mòng, hôi hán, bần thiu thì Magha đã có được một 
trang trại rộng lớn, kẻ ăn người ở tới lui tấp nập, với kho thóc 
lúa, kho bắp đậu, kho vải, kho củi, kho nông cụ vật 
dụng...như cơ ngơi của một triệu phú. 

Thời đã đến, ngôi làng Macala và ngôi làng bên cạnh 
xây ra vụ tranh chấp về quyên lợi nơi khu rừng săn thú, nơi 


mặt song đánh cá. Làng Macala bị bồi thường và phạt vạ, mỗi 
gia đình phải bỏ tài sản ra, tiếp đến là nạn cháy nhà, hạn hán, 


51 


mất mùa. Chúng rơi vào một trận đói kinh hoàng cùng với 
dịch bệnh lây lan, dây chêt đây đường người và vật. 


Magha từ lâu đã có dự tính, dự phòng nên đã tích trữ 
sẵn mọi thứ nhu cầu thiết yêu cho mối hiểm họa này. Chàng 
kêu cả làng đến rồi phát tặng lương thực, thực phẩm, thuốc 
men, vải vóc... với nụ cười đôn hậu và với tắm lòng rộng 
mở. Sau cuộc cứu nạn, chàng tụ tập 30 chàng thanh niên đại 
diện cho 30 gia đình tiễn bộ nhất rồi giáo giới với họ rằng: 


“Này các bạn, Tôi sẽ cứu các bạn và cả ngôi làng này 
qua khỏi cơn thống khổ. Bắt đâu từ hôm nay, lương thục của 
gia đình tôi chính là lương thực của các bạn. Chúng ta hãy 
cùng nhau lên rừng. Tôi biết ở đâu có gỗ quý, chiên đàn dö, 
chiên đàn trăng, chiên dàn vàng... Và tôi cũng biết chỗ người 
ta thu mua với giá cả rất phải chăng. Chỉ cân một chuyến 
như vậy là chúng ta có thể giúp dö cho cả làng qua khỏi cơn 
nguy khôn. Chuyến thứ hai các bạn có lương thực dự trữ. 
Chuyến thứ ba các bạn có đủ tài sản để chăm lo nông vụ, 
vườn tược. Hãy theo lời tôi, hãy nghe tôi, hãy cùng nhau 
chiến thắng cái đói nghèo”. 

Như gặp chiếc phao cứu hộ, cả làng hoan hô và tán 
dương, khen ngợi Magha không hết lời. Thế rồi, cứ thế mà 
làm. Thanh niên Magha còn đưa ra kế hoạch trọn năm. Bốn 
tháng lên rừng khai thác gỗ, trầm, mật ong, măng giang, mộc 

nhĩ... Bốn tháng lo ruộng vườn và làm đầy kho ngũ côc. Bón 
tháng còn lại là những can nhà những con đường, cầu cống, 
bệnh xá, các nơi dơ uế phải chon lấp... Magha nói với 30 
chàng thanh niên: “Này các bạn! Hãy nghe tôi, hãy biến cái 
ngôi làng nghèo khổ này thành ngôi làng của cỗi trời ”. 

Thế là một phong trào rằm rộ và toàn diện về chuyện 
làm ăn, xây dựng, canh tân được bàn bạc từ đầu thôn đến 
cuối xóm. Đèn đuốc được đốt thâu đêm. Niềm vui chạy rần 
rật khắp các hang cùng ngõ hẻm. 


52 


Khi đủ ăn, đủ mặc, có dư giả chút ít thì một vài tê trạng 
manh nha xuất hiện, đấy là rượu chè, cờ bạc, trộm cắp, chửi 
bới đánh đập nhâu xảy ra. Tuy biết mà Magha chưa nói gì, 
chưa tỏ thái độ nào, vì chàng thấy chưa đúng thời. Trong lúc 
này nên làm hơn là nói. Magha, vợ và các con luôn dẫn đầu 
trong các công việc xã hội. Chiến bóng của Magha bao giờ 
cũng xuất hiện đầu tiên và cuối cùng chỗ này chỗ kia. 30 
chàng thanh niên tiên bộ tuyệt đối tuân lời Magha, láy Magha 
làm gương, là ngọn đèn, là con mắt của họ. Các con đường 
làng lần lượt được đắp lên cao ráo với những hàng cây có 
hoa, có hương và tỏa bóng mát. Những chiếc hồ công cộng 
được thả sen, thả súng, bơi lội những đàn cá màu. Những 
chiếc cầu lát đá hoặc gỗ bắc qua các bờ kênh, bờ nước có liễu 
rủ, có bóng tre. Một bệnh xá tương đối lớn khang trang, đầy 
đủ tiện nghi, thuốc thang dành cho người bệnh, ốm đau. 
Không còn một đống rác, những bãi phân, những vũng nước 
rác rưởi, tù đọng hôi hám. Có cả nghĩa địa lộ thiên cho người 
và thú. Mọi công trình, công tác kê trên đều được làm bởi sự 
tự nguyện của dân làng, được bảo quản tốt, chăm sóc tốt. 


Hôm kia, biết là thời đã đến, chàng tâm sự với 30 chàng 
thanh niên thiện chí: 


- Này các bạn! Tại sao đây đủ cơm ăn áo mặc mà nơi 
này nơi kia, trong ngôi làng thân yêu của chúng ta, vân có 
những tiếng khóc, chri măng, đánh đập, rên than? ”. 


- Chúng không biết nghe theo lời giáo huấn của “Sư 
trưởng”, vẫn tự ý lên rừng săn thú, xuống sông bắt cá kiếm 
tiền chơi bời, ăn nhậu. Khi Say sưa rồi thì sinh ra mọi tệ nạn 
khác như trộm cắp đánh đập, chửi mắng, tà hạnh...làm khổ 
vợ con, phá hoại gia đình của người khác. 


___ Vậy thì có hữu lý chăng khi chúng ta những con người 
tiên bộ, phải biết gìn giữ giới không sát sanh, không trộm cấp 


53 


không tà hạnh, không vọng ngữ, không dùng rượu men rượu 
nâu. 


- Rất hữu lý. 
- Thể các ban có giữ được năm giới ấy chăng? 
- Chúng tôi sẽ cô găng giữ được, thưa Sư trưởng. 


Bằng cách như vậy, bằng cách chỉ ra nhân ra quả như 
vậy, thanh niên Magha đặt đê 5 giới trong tâm cho 30 chàng 
thanh niên mâu mực. 


Tin được truyền đi, người thôn trưởng đâm ra lo sợ, tự 
nghĩ: “7rước đây, khi người dân làng này sát sanh, trộm cấp, 
tà hạnh, vọng ngữ, uông rượu thì ta được hoạnh phát tiên 
cua. Nào lå tiên bắt hàng trộm | CẮP, tiền phạt rượu, tiên phạt 
va, tiên bôi thường, nạp tiên lê cúng tế, nạp tiên lỄ ma chay, 
tiên tranh chấp của cải, đất đai tài sản, tiên giảng hòa, tiên 
kiện tụng... Chỗ nào cũng phải có tiên nộp vào hầu bao của 
ta. Nay, thanh niên Magha giáo giới chúng, đặt năm giới cắm 
trong tâm chúng, từ 30 gia đình sẽ lan ra bốn mươi, năm 
mươi... Và do uy tín hiển thiện ấy của Magha, của cả nhóm, 
không mấy chốc nó sẽ lan sang cả làng. Và như vậy có hậu 
quả gì? Hậu quả là ta sẽ khánh tận tài sản, lợi lộc. Vậy ta 
làm thôn trưởng để làm gì?” 


Tức tối, hậm hực nhưng với mưu chước, người thôn 
trưởng cụ bị hành lý, đến ngay công hoàng cung hối lộ quan 
hộ thành, vào trong hối lộ quan triều nội nên được vào yết 
kiến đức vua chí tôn. 


- _ Tâu thiên tử! (tên thôn trưởng thưa trình). Tại làng 
Macala của thần dân có một bọn cướp lớn, chúng gồm 31 đứa 
kể cả tên đầu sỏ. Chúng phá làng, phá xóm. Chúng thiêu hủy 
các cuộc vui của nhân dân. Chúng làm cho các am các miéu 
thờ thần linh vắng lạnh và điêu tàn. Không một bóng người 


54 


trên sông. Không một bóng người trên rừng. Trống không các 
buôi hội hè, đình đám tiệc tùng... Oi! Quả thật là một bọn 
cướp đáng sợ... 


Khi tấu trình như vậy, tên thôn trưởng có thừa khôn 
ngoan là nói lên hiện tượng có thật lỡ khi đức vua cho người 
điều tra. Tuy nhiên, hiện tượng giống nhau đấy, nhưng bản 
chất, sự thực lại khác, thời nào cũng vậy, cứ có tiền thì công 
lý đôi trắng thay đen ngay, còn då dàng hơn sự sắp ngửa của 
1 đồng xu. 


Ông vua của chúng ta thuộc loại hàn hồ, cạn nghĩ, mới 
nghe tâu vậy đã hâp tâp phán: 


- Hãy đem theo lính, bắt dẫn tất cả chúng mang về 
đây. 

Thế là Magha và 30 thanh niên bị bắt trói xếp cánh sau 
lưng, bị lôi bị kéo đến hoàng thành. Đức vua không hỏi cung, 
không điều tra sự vụ, ra lệnh dẫn ra pháp trường cho voi chà 
cả thảy. 


Khi nằm trên đất då lãnh chịu sự hành hình oan nghiệt, 
thanh niên Magha giáo giới: “Này các bạn! Hãy bình tĩnh, 
nếu quả thật chúng ta bị tử nghiệp do voi chà, thì không đâu 
trốn thoát được dâu ở hang sâu, rừng thắm. Nhưng nếu 
chẳng phải thé thì dẫu bạo lực của đức vua, dũng lực của 
ngàn voi cũng chẳng làm gì được chúng ta đâu. Vì sao vậy? 
Vì do thiện pháp bảo vệ, chúng ta sẽ được an toàn”. 


Theo dõi để thở từng hơi thở nhẹ, chàng trầm tĩnh điềm 
đạm dạy tiếp: “Này các bạn! Hãy hành trì giới, kiến trú giới. 
Hãy khởi lòng từ đối với kẻ ác, với kẻ vụ cáo ta. Hy khởi lòng 
từ đối với đức vua thiểu sáng suốt nên công lý đã mây che. 
Hãy khởi lòng từ với đàn voi không biết gì sắp dẫm đạp 
chúng ta. Tâm từ ấy phải được quảng đại, sung mãn, bao 
trùm đồng đăng, chan hòa tất cả chúng sanh, tràn đẩy hư 


55 


không giới. Tất cả hãy mát mẻ, vắng lặng. Tất cả hãy mát mẻ, 
văng lang”. 

Tất cả 30 thanh niên y lời, trầm tĩnh, an nhiên như một 
rừng thiên định. 


Khi đàn voi đi đến, chúng sững lại như gặp một bức 
tường vô hình kiên cố, chúng co rúm long, đuôi dựng đứng 
lên, thôi lui, rỗng to rồi quay lưng bỏ chạy. Đoàn voi khác 
đến, cũng như thế, không vượt qua được bức tường của tâm 
từ, quay lui rồi chạy hoảng loạn. 


Đức vua nghe báo ra tận hiện trường xem, tự nghĩ: 
“Chắc trong người bọn chúng có dấu thuốc “Trường sanh” 
nên chúng đã trở nên “Bất tử” chăng?”. Ông cho người lục 
soát nhưng chăng thấy gì cả. Lại nghĩ: “Hay là chúng có đọc 
bùa chú?” Bèn nói to: 

- - Này bon cướp kia! Có phải các ngươi âm thầm đọc 
chú då chống lại bản án tử hình kia? 


Magha đã hiểu mọi chuyện nên chàng đáp: 
- _ Vâng, có, thưa thiên tử. 
- _ Ấy là bùa chú gì? Đọc lên ta nghe thử coi. 


- Thua thiên tử, hãy lắng nghe, tôi sẽ nói. Tôi và 30 
chàng thanh niên này trọn đời không sát sanh, không trộm 
cấp, không tà hạnh, không vọng ngữ, không uông rượu. 
Chúng tôi khởi lòng từ đồng đăng đối với mình và các sanh 
loại. Chúng tôi bó thí, làm các thiện sự, các công ích như 
dựng tram xá, làm cầu, làm đường, dào ao hồ, chôn lấp các 
hố rác, làm các công trình vệ sinh công cộng...Đấy là bùa 
chú (manta) của chúng tôi, là sự bảo vệ (pariãna) của chúng 
tôi, là hạnh kiểm (vutti) của chúng tôi, là áo giáp (vamma) 
kiên cố của chúng tôi. 


56 


Đức vua ngạc nhiên quá, cặn kẽ hỏi đầu đuôi. Thế là tên 
thôn trưởng xảo quyệt đành phải cung khai nhận tội. 


Đức vua hài lòng, mỉm cười sung sướng về việc làm tốt 
đẹp của những công dân lương thiện. Ra lệnh tịch thu tài sản, 
của cải của tên thôn trưởng sung vào của công. Khắc dấu trên 
trán đày làm nô lệ trọn đời. Còn Magha thì được đức vua biếu 
tặng cả đàn voi, quyền sở hữu cả ngôi làng với quyền lực, uy 
tín, danh vọng...đã được đóng dấu có triện son trong lòng 
mọi người. Từ đấy, Magha và 30 chàng thanh niên được tự 
do và an tâm làm các công đức, công ích xã hội được đức vua 
bảo vệ, tán dương cùng các khoản trợ cấp hậu hĩnh và hào 
phóng. 


Hôm kia, Magha và 30 thanh niên khởi tâm làm 1 giảng 
đường hội họp rộng lớn tại một bãi đất trống, gần ngã tư 
đường, trung tâm của ngôi làng. Họ bàn bạc với nhau, rằng 
nữ nhân nghiệp dày, ích kỷ, tâm chật hẹp, hay tụ họp nói 
chuyện vô ích, nói nhiều, nói vô bổ, khoe tóc, khoe da, khoe 
xiêm, khoe áo, lườn nguýt, ganh ty.. .då tạo sự phiền não, rồi 
loạn nên quyết định không cho họ hùn góp công đức. 


Sudhamma, bà chánh thất của Magha, vốn khôn ngoan 
tinh tế bèn mang một só tiền vàng đến gặp người phụ trách 
mẫu mã kiến trúc, nói rằng: 


- Ông hãy giúp tôi, bằng đủ mọi cách, để cho tôi có 
cơ hội hùn góp phân công đức vào phước sự lớn lao này. 


Người thợ cả kiến trúc nå tình, không nhận vàng bằng 
lòng giúp mưu kế, làm một cái tháp. nhọn bằng loại danh 
mộc, chạm chỗ công phu., phơi khô, lấy vải cuộn lại rồi bảo 
bà Sdhamma cắt giấu đi. 


Khi ngôi giảng đường nhiều tầng, nhiều mái làm xong, 
dên giờ đặt tháp nhọn, người thợ cả kiên trúc giả cờ hôt 
hoảng: 


57 


-  Chét rôi, các ban ơi! chúng ta đã quên một việc quan 
trọng. 


- _ Cái gi vậy? Mọi người xôn xao hỏi. 

- Chúng ta quên làm cái tháp nhọn trên đỉnh, làm sao 
bây giờ? 

- _ Ô! Chẳng hè gì. Có thể làm gấp được mà. 

- Không phải vậy. Người thợ cả nói 


- Thứ nhất là phải có danh mộc để khỏi nứt rạn. Thứ 
hai phải là gỗ khô, gô tươi thì nó không ăn khớp, lâu ngày bị 
hở và nước sẽ thấm vào. Nay trời sắp mưa rôi, thời gian 
không còn kịp nữa, biết làm thế nào? 


Mọi người nín lặng nan giải. Người kiến trúc bèn gợi ý: 

- - Lạy chư thần cầu hộ biết đâu một nơi nào đó trong 
ngôi làng này, có thể sẵn có một cái tháp nhọn, đẹp vừa vặn, 
in khít đã làm từ lâu bằng danh mộc duyên may dành sẵn cho 
ngôi giảng đường của chúng ta? Ôi! Có biết bao nhiêu là ngôi 
nhà có nóc nhọn, tháp nhọn lo gì. 

Mọi người phân tán ra khắp làng tìm kiếm. Ngạc nhiên 
làm sao, họ thấy bà Sudhamma có cất sẵn một cái rất đẹp, 
đúng tiêu chuẩn yêu cầu. Họ hỏi mua nhưng bà không bán, 
bà nói: 

- Tiền bạc chẳng đủ nuôn sống ta từ đời này sang 
kiếp nọ. Vả, chồng ta công đức quá lớn, ta mà thiếu phước 
báu thì làm sao hy vọng gặp lại chàng trong kiếp lai sinh? 
Vậy, hãy cho ta hùn góp chút công đức, ta chăng cần núi tiền, 
núi bạc của các ông. Hãy cho ta được dự phàn. 


Thật là nan giải. Nếu cho nữ nhân xen vào thì phá vỡ sự 
cam kêt lúc đâu dâu đây là bà chánh thât của “sư írưởng”. 
Magha tôn trọng ý kiên chung nên không xen lời. 


58 


Người kiến trúc bèn trå tài hung biện: 

- Sao các bạn cô chấp quá vậy? Chỉ phạm thiên giới 
mới không có nữ nhân. Các bạn đã là vị phạm thiên chưa mà 
làm oal, làm phách vậy. Tại sao các bạn không công nhận sự 
thực rằng, chính nữ nhân trên đời này đã đem lại tình yêu, 
niềm vui và hạnh phúc cho chúng ta. Họ là động lực cho 
chúng ta làm việc. Họ thống khổ sinh con đẻ cái nuôi dưỡng 
chúng để có cái gọi là tương lai. Còn nữa, các cõi trời, chư 
thiên nữ là những bông hoa, là đàn nhạc, là những ly rượu 
trời là chủ nhân ông của mọi trò chơi du hí, là niềm khoái lạc 
triền miên båt tận. Nếu không có nữ nhân thì các bạn sẽ sống 
với ai? Sống giữa sa mạc hoang vu với xương rồng, với giã 
thú cùng với sự có chấp, tự mãn, tự thị của mình chăng? 


Mọi người lắng nghe, toát mò hôi, không ai cãi lại được 
một tiếng nào. Người thợ cả nói tiếp: 


- Các bạn hãy từ bỏ quan niệm áy đi, đầu đã được 
cam kết. Hãy chấm dứt tâm phân biệt đầy ngã mạn kiêu căng 
åy đi. Hãy lây ngọn tháp để bà Sudhamma có cơ hội hùn góp 
công đức kéo không còn kip nữa. Và theo ý tôi, chúng ta hãy 
đón nhận tất cả các nữ nhân trong làng đến tùy hỷ đảm nhận 
phước sự về các phần còn lại. 


Mọi người đuối lý. Quyết định cuối cùng là Magha, 
chàng mỉm cười nói: 

- _ Đây là mưu chước, nhưng mưu chước ấy đáng được 
hỷ xả. Các bạn ạ. Lập luận hùng biện, đanh thép dựa trên sự 
thực của người thợ cả có lẽ là do chư thiên, thọ thần mách 
bảo, không ai có thé phản đối được. Chúng ta là ai, mà dám 
đóng cánh cửa trời không cho nữ nhân cùng được bước vào? 


Thế là nóc tháp nhọn được đặt lên, vừa vặn sít sao, 
tuyệt mỹ. Các nữ nhân trong làng, sau khi nghe được “mở 
cửa ”, họ đua nhau đến góp công sức tiền của rồi vui vẻ, sung 


59 


sướng ca hát, reo cười nhảy múa... làm cho không gian tịch 
lặng trước đây đường như sống động, trẻ trung hắn lên. 

Trong khi cả làng, ai có công việc nấy thì đặc biệt, 
trong đàn voi đức vua tặng, có con voi chúa tên là lravanna 
có giác tính rất cao, rất sốt säng, siêng năng trong việc phục 
vụ, chở người hay vật liệu, bất kỳ ngày đêm, xa hay gần. Ai 
cũng xem voi này như bạn bè, như thân hữu, như thần vật. 


Không bao lâu sau, một quy mô cực kỳ vĩ đại được 
hoàn thành. 


Trong giảng đường có đầy đủ bàn ghế tròn vuông, ngắn 
đài các loại. Đặt những ghè nước ngọt, trong tại các hành 
lang. Xung quanh giảng đường, họ làm thêm nhà trọ cho 
khánh lỡ bước, trạm nghỉ chân cho khách thương, cho cả trẻ 
nít chăn trâu chăn bò. Đâu đâu cũng đủ phòng ăn, nhà tắm, 
nhà vệ sinh, hầm bỏ rác. Ngoài ra, những bức tường dài bao 
quanh có gắn cửa vuông, cửa tròn ta rộng. Những con đường 
lót sỏi trắng. Những hàng cây sala, tre trúc, dâu da, các loại 
cây nhiệt đới xanh tươi mát mẻ. Tại mỗi nơi có bóng mát, 
Magha sai đặt những phiến đá vuông vức, đẹp cho người 
ngôi nghỉ chơi. 


Nàng Sunandä, bà vợ thứ hai của Magha, muốn phước 
báu lớn hơn cả Sudhamma, phát tâm làm hồ, làm suối. Hồ 
xanh thăm thắm lấp lánh sao trời, phô thắm hoa sen, hoa súng 
đủ màu. Suối vờn quanh những thảm cỏ xanh mịn màng, chỗ 
sâu, chỗ cạn, trong leo lẻo, đủ loại cá đẹp nhôn nho lặng lờ 
lui tới. Những chiếc cầu đá trắng lơ thơ liễu rủ trông thơ 
mộng như cõi bồng lai. 

Nàng Sucitta, bà vợ thứ ba của Magha, đâu có chịu kém 
chị kém em khởi tâm làm một công viên mỹ lệ. Có những 
thảm cỏ xanh biếc. Có những thảm lá màu nhiều hình dáng, 
nhiều sắc vẻ khác nhau. Có những tảng đá thộc loại kỳ thạch, 


60 


quái thạch màu trắng, màu vàng, màu đen, màu đỏ dựng nồi 
bật giữa nền xanh ngút ngàn. Hằng trăm cây ăn trái, cây 
kiểng, cây hoa, vườn hoa...lá vàng, lá tím, lá đỏ ngào ngạt 
hương. Không có cây nào là không tên tuổi. Không có đường 
nét nào là không vui tươi, bắt mắt, đầy nghệ thuật. 


Riêng nàng Sujātā, bà vợ thứ tư của Magha, trẻ đẹp 
nhất, duyên đáng nhất thì lại làm biếng, không chịu đóng góp 
một chút gì vào công trình vĩ đại nói trên. Suốt ngày cứ nhìn 
ngắm sắc đẹp của mình, đi tới, di lui, trang điểm, đổi thay y 
phục...Lại còn ăn món này, uống món nọ để mong trẻ đẹp 
mãi, mong đẹp hoài. Rất thương nàng Sujãtã nhưng Magha 
không khuyên bảo được, chỉ lặng lẽ thở dài mà thôi. 


Với công đức như vậy, nhân và duyên như vậy, lúc 
mệnh chung rất nhiều cư dân trong làng có công, có của đều 
hóa sanh lên cõi trời. Riêng thanh niên Magha hóa sanh làm 
vua trời Đê Thích, cai quản 33 tòa cung điện. Trong đó: 

- Do phước báu làm căn nhà hội lên đây được trả lại 
bảo điện Vejayañra có thê bay được bởi vị trời đánh xe 
Matali. 

- 30 tòa cung điện cao sang là phước báu của 30 
chàng thanh niên và gia quyên của họ. 

- 03 tòa bảo tháp mỹ mièu, tráng lệ là phần của ba bà 
vợ của De Thích đây là bà Sudhamma, Sunandã và Sucitta. 
Riêng bà vợ thứ tu, cô nàng xinh đẹp Sujātā, không chịu làm 
phức, không biệt sanh về đâu, đọa lạc ở cõi nào. 

Ngoài ra (xem phần cảnh giới ở trên) 

- - Người thợ cả kiến trúc sanh làm một vị thiên tử 
nhiêu phước tướng nên có tên là Vessakamna. 


- - Con voi chúa có công đức hóa sanh làm vị thiên tử 
có tên là Iravanna. 


61 


-Do có trồng nhiều cây im mát nên tại cõi trời có cây 
đại thọ tên là Parichattaka. 

- _ Do đặt những tảng đá dưới gốc cây có bong mát mà 
Đê Thích có bảo tọa băng đá tên là Pandukambala. 


- __ Do bà Sudhamma hùn góp tháp nhọn nên lên đây có 
bảo điện tên là Sudhammadeva Sabha. 


- Do bà Sunandãä phát tâm làm hồ, làm suối nên cõi 
trời này được trả lại lcái hô kỳ vy hơn, đây là hô Sunandā 
Pokkharani. 


- Do bả Sucitta làm công viên nên lên đây có được 
cái vườn thượng uyên diệu kỳ hơn, có tên SuciIalafa. 


Như vậy, rõ là nhân nào quả nây định luật ấy rất phân 
minh, không hê sai trật. 


2.5- Câu chuyện vê rượu trời và địa giới Atula thiên: 


Atula thiên có một cảnh giới riêng, là nơi ở của một loại 
chúng sanh hữu phước hơn cõi người!°. Trước khi Đề Thích 
chưa hóa sanh lên đây thì cõi này là cảnh giới của Atula 
vương cùng thiên chúng Atula chiến ngự. 


Hôm kia, chúng Atula ngạc nhiên xiết bao khi thấy 
ngay giữa trung tâm cảnh giới, chợt xuất hiện rất nhiều bảo 
điện nguy nga lộng lẫy, cao sang và quý báu hơn cả những 
cung điện của chúng. Rồi vào vườn thượng uyên, nào ao hô 
nước, nào cây côi, nào kỳ hoa dị thảo, đâu đâu cũng xinh 
tươi, thơm tho và ngoạn mục. Ban đầu chúng tưởng rằng là 
“chw thiên đông loại” nên chuẩn bị nghỉnh tiếp cư dân mới 
nhưng khi nhìn thấy hóa ra không phải, họ cao sang xinh đẹp 
hơn Atula nhiêu. 


3 (1) Atula địa thì thua cỗi người 
62 


Đề Thích cũng ngạc nhiên không kém khi thấy phía bên 
ngoài cảnh giới của mình lại có một cư dân khác, cũng là chư 
thiên nhưng sao trông phục sức và mặt mũi thấy chẳng hiền 
lành tí nào. Ngài cảm thấy bất an. Hôm kia, nhân dạo chơi 
vườn thượng uyễn Sucittalatä, phát giác một cây đại thụ kỳ 
lạ, to lớn lạ lung quả lại chín mọng treo lùng lắng cả hàng 
vạn trái. Đế Thích bảo vị thiên theo hầu hái thử một quả. Vừa 
cắn một miếng nhỏ, Då Thích có cảm giác ngọt, ngon, bùi, 
béo, lại say say, ngây ngây dé chịu... 

- Thiên chủ hãy dè chừng - Vi thiên tâu- Thời gian 
trước đây, đã có hơn 10 vị trời, ăn cả trái say hoài không thấy 
tỉnh lại đấy. 


- _ Qủa có vậy sao? 
- __ Fâu vâng, chư thiên gọi nó là cây say, trái say. 


Nghe vậy, Đề Thích ra lệnh cắm chư thiên không được 
ăn trái say kia nữa. 

Nhớ lại chuyện ấy, Đề Thích nghĩ ra một mưu kế. Ngài 
cho thiết lễ một cuộc tiệc lớn tại trung tâm bảo điện, bày đủ 
thức ngon vật lạ, đặc biệt trong đó có trái say để mời Atula 
vương tên là Vepacitta Asurina và thiên chúng Atula cùng 
chia sẻ. 


Atula vương cười ha hả, cùng vui vẻ no say. Và quả 
thật, khi đụng đến trái say, chúng ăn mê mái rồi say nằm la 
liệt. Nhìn hội chúng Atula không còn biết trời trăng là gì, Đề 
Thích nói với chư thiên: 

- Chúng ta không thể sống chung với họ được. Phía 
dưới đỉnh Sineru này có một cảnh giới. Cò lẽ chúng ta nên an 
trí họ ở đấy. 


Sau đó, Đề Thích sai bảo các chư thiên chiến sĩ mạnh 
khỏe lân lượt quăng våt chúng Atula xuông phía dưới. Ai 


63 


ngờ, do phước báu bảo hộ, một cảnh giới mới, có một bảo 
điện lớn rộng tên là Asuravimäana nâng đỡ họ ngay. 

Tỉnh lại, Atula vương tức giận, mở cuộc chiến tranh, tån 
công Đề Thích quyết đòi lại đất đai cảnh giới. Chư thiên Đao 
Lợi vốn người mảnh dẻ, thanh cảnh, vui chơi, du hí là chính 
đâu có biết đánh nhau. Thấy khí thế hung hỗ với đao, kiếm, 
cung nỏ, những vũ khí lạ mắt ghê sợ của chúng Atula chư 
thiên rån rât bỏ chạy. Đề Thích cũng chạy. Ngài và 3 bà vợ, 
một số chư thiên trọng thần, leo lên chiếc xe Vejayañta với vị 
trời đánh xe Matäli lao đi với tốc độ kinh hồn, thoát khỏi 
vòng vây của Atula. Lướt qua hư không, lướt qua khu rừng, 
chiếc xe dường như không có vật cản. 


Matāli nói: 
- Chúng ta đã đi quá xa, đến một cảnh giới nào đó rồi, 
thưa thiên chủ. 


- Có tiếng gì kêu, rơi...thế hả, Matäli? 


- _ Chiếc xe chúng ta xuyên qua rừng như vết chém thế 
là hàng ngàn hàng vạn thân cây lụa bong bị gãy đồ, đứt lìa rơi 
xuống biển. Đây là quốc độ của loài Kim xí điều. Tổ của 
chúng bị bắt tung tóc, vô số chim mẹ, chim cha, chim con bị 
chết, bị cắt chém, bị tung, bi rơi...như trong trận bão trông 
rất thảm thương. 


Nghe vậy Đề Thích lạnh toát cả người, vừa thương xót, 
hối hận vừa động mối từ tâm, tức khắc cho xe quay lui, đành 
cam chịu nạp mạng mình cho Atula vương. Không thể tìm cái 
sống trong cái chết của chúng sanh vô tội. Khi đi, Đề thích đi 
một hướng, khi về Đề Thích theo hướng khác. 


Atula vương và Atula chiến sĩ đang say men chiến 
thắng và cũng đang ngất ngư nếm trái say tâm thần không ôn 
định thấy Đề Thích trở lại với sắc vẻ ung dung, tự tại, nghĩ 


64 


ràng: “Chắc chắn các Đề Thích từ thé giới khác hay tin đến 
tiếp viện. Khi chạy trốn, chúng trồn hướng này, lúc trở lại, 
chúng di hướng này. Như vậy rõ ràng chúng ta đang bị bao 
vây, không có hö nghỉ gì nita”. 


Vì suy luận như thế nên bọn Atula rần rật bỏ chạy như 
đàn kiên vỡ tô, phút chôc không còn một mông, khí giới các 
loại quăng bỏ ngôn ngang. 


Đề Thích vào thành với thiên chúng đoanh vây. Trong 
sát na ấy, đất nứt ra và địa giới của thiên quốc trồi lên cao 
1000 do tuần. Đức Thiên Chủ đứng chiêm ngưỡng phước báu 
kỳ lạ, tự nghĩ rằng: “Có lē đây là nhân từ tâm, nhường nhịn 
chúng Atula, không đánh nhau với kẻ đữ, cũng do nhân từ 
tâm, thà nộp mạng sống mình cho ác chủ tế còn hơn là sát 
hại rừng Kim xí điểu ”. 

Do vậy, Đề Thích càng có tâm bát thối với thiện pháp. 
Từ đây ngoại vi cảnh giới, ngài ra lệnh bảo vệ loài Kim xí 
điều. Trong khu vực quản nhiệm, ngài tìm kiếm sự an toàn 
cho loài Naga, loài Kumbhandä, kế cả Dạ Xoa và Càn thác bà 
trong thiên vương bốn cõi. Còn từ nay thiên quốc hoàn toàn 
thanh bình vì giới Atula đã quá xa xôi, không còn sợ bọn 
chúng quấy nhiễu nữa. Tuy nhiên, để đề phòng mọi båt trắc, 
tâm địa khó lường của Atula cắt đặt năm loại quân bình 
phòng hộ các nơi. 


- Bón cửa cung trời hóa hiện kim tượng Đề Thích to 
lớn, đứng uy nghiêm, cầm gwom vàng sáng rực suốt ngày 
đêm, lại còn Tứ đại thiên vương lúc nào cũng sẵn sàng có 
mặt, theo hầu cũng như ứng chiến 

- Mặt nước đại hải và các nơi khác có chư thiên chiến 
si và các đội quân Dạ Xoa (Yakka), Cuu bàn trả 
(Kumbhanda), Đại bàng (Grudha) túc trực sẵn. 


65 


Và quả thật, sự đề phòng này không uống phí. Do Atula 
vương lâu lâu lại thèm nhớ rượu trời (trái say), muốn cất binh 
đi đánh. Nhưng lần nào, quân do thám về đều báo cáo lại là 
trên đó, đâu đâu cùng được canh phòng cần mật. Lại nữa, tại 
bốn cửa trời, cửa nào, lúc nào cũng gặp ông Đề Thích cằm 
gươm, sát khí đẳng đằng nên chúng đều sợ hãi bỏ chạy. 


Thấy đâu đó thế là đã được ông định xong xuôi, đã đến 
lúc, Đề Thích thấy đã đến lúc cứu độ nàng Sujãtã, cô vợ bé 
bỏng, và thiếu phước nên không cùng lai sinh đồng đăng để 
hưởng phúc quả. 


2.6- Cuộc chuyển kiếp ngoạn mục của nàng Sujätã (cô 
vợ út xinh đẹp của Đề Thích): 


Trong lúc mọi người sum vây lạc phúc trên thiên giới 
thì tội nghiệp thay, cô vợ xinh đẹp Sujãtã của Đề Thích lại 
sinh làm thân một cô gái Hạc ở rừng sâu. Cha mẹ chết, Hạc 
sống cô đơn, lạnh lẽo, không có bạn bẻ, không có niềm vui. 


Hôm kia, trong ánh triều dương rực rỡ, cô gái Hạc, trên 
một cành cây, đang đứng tỉa tót long cánh thì trước mặt chợt 
sáng rực lên, xuất hiện một chàng thanh niên Hạc quý phái và 
đẹp đề lạ lùng. Chàng kia, đôi mắt trong xanh vời vợi, sâu 
thăm, tròn to, đa tình, chiếc mỏ cong cong óng ánh lân tinh 
và doi chân cứng mạnh tràn trå sinh lực. 


- Ta muôn đên làm bạn với nàng đây, hỡi công chúa 
Hạc kiêu diem. 


Cô gái Hạc thẹn thùng quá đỗi, khép cánh lại, nép đôi 
mắt ướt åt vào sau một cành cây. 


- - ĐI chứ, Sujātā, công chúa Hạc? Hãy cùng ta đi xem 
một cảnh giới huy hoàng. 

Thanh niên Hạc ấy chính là Đề Thích hóa thân. Sau khi 
dùng thiên nhãn, ngài thây Sujātā do thiêu phước nên đọa 


66 


sanh làm thân chim Hạc ở rừng này nên đã phương tiện tìm 
cách cứu độ. Thế rồi, với thần lực của mình, Đế Thích nhẹ 
nhàng đưa cô gái Hạc bay xuyên qua những đám mây mờ đến 
cõi trời Đao Lợi. Sau khi để cho cô gái Hạc ngắm nhìn 33 tòa 
cung điện rực rỡ với chư thiên nam nữ phục sức trăm màu 
lộng lẫy, cao sang, vui chơi du hý đó đây, Đề Thích đứng trên 
một chóp đỉnh bảo điện, thì thầm to nhỏ như rót vào tai, kê 
lại cho cô gái Hạc nghe tiền duyên nhân quả, kiếp trước kiếp 
sau liên hệ như thế nào. Rồi khuyên cô gái Hạc sống đời 
thiện lương, giữ ngũ giới, sau này do phước báu bồ trợ, giúp 
nàng thác sanh vào cõi trời này då tái ngộ duyên xưa. Nói 
xong, như để làm tin, Chàng Hạc bỗng vút cánh lên mây 
xanh, biến thành Đế Thích thiên chủ, mũ miện sång ngời, 
thiên bào bảy báu, rực rỡ uy nghi, ngồi giữa hư không nhìn 
cô gái Hạc, tủm tim cười. Låt sau, thấy cô gái Hạc e then ben 
lẽn gật đầu, Đề Thích hài lòng, dùng thần lực đưa cô gái Hạc 
trở về rừng sâu. 

Hạc tỉnh mộng, bàng hoàng nhớ lại tất cả mọi chuyện 
xảy ra ở kiếp trước. Ai cũng có công đức, riêng nàng thì 
không. Ai cũng được sum vây, tái ngộ tại thiên quốc cực lạc 
còn nàng thì mang cái thân chim xâu xí, vô phước. Phải tu 
tập đi thôi, kiên quyết giữ giới để hy vọng một kiếp lai sanh 
tương ngộ tình nghĩa vợ chồng. Bắt đầu từ đó. Hạc không ăn 
các sanh mạng còn sống, lại không quen ăn lá cỏ các loại hạt 
nên Hạc gầy yếu rất nhanh. Ít tuần sau là Hạc kiệt sức, ngã 
gục bên bờ suối. Sương rừng và gió núi làm hạc tỉnh lại. Mệt 
mỏi, lờ đờ, Hạc lê vài bước. Một chút nước suối làm Hạc tỉnh 
táo hơn. Và ô kìa! Có một con béo ngậy nằm phơi cái bụng 
vàng óng ánh. Nó chết rồi! Đấy chỉ là tứ đại. Nó sẽ cho ta 
sinh lực và sự sống. 


Khi ngậm con cá trong chiêc mỏ xinh xăn, Hạc nghe 
thân cá rung động, uôn con chiêc đuôi. Hoảng hôt và như một 
phản xạ trong sạch ở trong tâm có giới bât sát, Hạc nhả con 


67 


cá ra, thån thờ. Hạc còn không quên dùng chiếc mỏ đây con 
cá xuống dòng nước. Thà chết chứ ta quyết không sát sanh. 
Dẫu cho cái đói bức bách, hành hạ ta, ta vẫn kiên gan chịu 
đựng đề được lợi ích và tiến hóa trong các kiếp sống. 


Chợt, trước mắt Hạc rực sáng. Con cá bạc từ lòng suối, 
bỗng chém nước một đường bay ngoạn mục, vút lên không 
như một vệt thủy tỉnh, hiện thành Đề Thích thiên chủ, ngôi 
giữa đám mây lành tực rỡ. 


-_ Lành thay, Sujãtã thương yêu - Để Thích nói - Nàng 
đã có giới ở trong tâm. Nàng đã biết nghe lời ta. Thật ra, chỉ 
một chớp mắt là cái kiếp Hạc phù du. Hãy kham nhẫn, chiến 
thắng vị dục và cái bụng, rồi nàng sẽ tái ngộ cùng ta trong cõi 
thiên đường xán lạn. 


Nàng Sujātā nhờ có giới hộ trì, nâng đỡ, nhưng vì chưa 
đủ phước báu nên hêt kiêp Hạc, tái sanh làm cô con gái trong 
một gia đình nghèo khô ở Ba la nại. 

Từ đình Sineru, nhờ thiên nhãn, Đề Thích biết chỗ sanh 
thú của nàng. Mùa hè đô lửa năng ây, De Thích hóa thành 
một cụ già đây một chiêc xe chât đây dưa chuột chín vàng đi 
vào thành phô. Ong già bán dưa chuột rao một câu lạ lung. 

- Ai cần dưa, hãy đến lấy. Ai có giới hãy đến láy dưa 
chuột. 

Màu đưa chuột chín vàng rất thích mắt, thấy là đã muốn 
ăn ngay. Thật là của hiêm giữa mùa năng cháy rát da, khô 
họng. Người ta xô lại và ai cũng tranh phân muôn mua. 

Ông già hét to: 

- Các ngươi là ai? Các ngươi có giới không? Ta chỉ 
cho dưa chuột đên người có giới. 


Mọi người đều nói: 


68 


- Tôi chång biét giới có mặt đen hay mặt đỏ, như tôi 
có tiền. Tôi sẵn sàng trả giá cao nhất. 

- - Hãy đi! Ông già bán rong lấy tay xua - Ta không 
cần tiền. Tiền bạc có tích sự gì? Dưa này, ta chỉ cho không 
đến người có giới. 

Với sức mạnh do thần lực của vị thiên chủ, đôi cánh 
tay gầy guộc của cụ già như vòng đai kiên cố bảo vệ xe dưa 
chuột. Đám đông như chạm phải bức tường đồng vách sắt, 
dạt lui. Ai cũng nghĩ ông già ấy điên. Mọi người dần dần lång 
tránh xa ra. 


Tiếng rao của cụ già khàn khàn, vọng từ đường phố này 
sang đường phố khác, từ khu nhà này sang khu nhà khác. 
Muôn dân thành Ba la nại không hiểu duyên cớ tại sao cứ 
nghe mãi âm thanh của ông gìa rao bán dưa chuột vang vang 
trong lỗ tai. Kế cả kẻ điếc lãng hôm ấy họ cũng nghe rất rõ 
ràng: “Ai có giới, ta cho không dưa chuột. Ai có giới, ta cho 
không cả xe dua chuột ”. 


Tiếng rao đến tai cô gái nghèo trái tim rung động mạnh. 
Tiềm thức quá khứ mơ hồ trở về. Nàng biết giới, nghĩ về giới, 
quen với giới như người bạn thân đi xa lâu ngày gặp lại. Cô 
gái ra đường, rẽ đám đông bước tới. 

- - Thưa cụ! Tôi biết giới, tôi có giới. Hãy cho tôi dưa 
chuột. 

Cụ già nở nụ cười hóm hinh, nhìn cô gái nghèo hỏi: 

- Cå xứ Ba la nại này có ai biết giới gì đâu, tại sao cô 
bé biệt? 

- _ Thưa cụ, tôi biết từ quá khứ. 

- _ Vậy, giới là gì nào cô bé? 


- _ Là ngăn giữ những điêu ác thưa cụ! 


69 


- _ Vậy là đúng! Vậy là tốt! Cu già cười ha hå- Này cô 
bé hãy thọ trì ngũ giới đây cô bé nhé! 

Rồi Đề Thích trao cả xe dưa chuột cho cô gái, chỉ nói 
riêng cho nàng nghe: 


- - Đây chẳng phải là dưa chuột đậu, là cả xe vàng ròng 
đây. Hãy dùng của cải mà nuôi mạng sống, nuối cha mẹ già, 
nhớ tích lũy thêm các công đức như bố thí, làm các thiện sự 
hữu ích đến mọi người. 

Cô gái y lời, giữ giới trong sạch, cúng dường các đạo sĩ, 
bố thí đến người nghèo khổ, xây dựng các trạm phước xá, 
chân bàn đến mãn đời. Hết tuổi thọ mạng chung, cô gái hóa 
sanh làm công chúa cõi Atula thiên, mang sắc đẹp quý phái, 
đôn hậu thùy mi, lại có nước da màu vàng ròng, chói lọi 
nhưng mịn màng do quả giữ giới trong hai kiếp liên tiếp. 


Đến tuổi trưởng thành, Atula vương cho nàng tự do kén 
chồng. Các hoàng tử khắp các cõi Atula đồng đến tham dự 
mong được lọt vào cặp mắt xanh của mỹ nhân. Đề Thích biết 
chuyện, chuẩn bị bộ sậu, giả trang làm một hoàng tử Atula 
trông vô cùng hiên ngang, anh tuân, lại quý phái đẹp då cực 
kỳ...Giữa chúng hoàng tử Atula Đề Thích phương phi, cao 
sang như chúa phượng hoàng. 


Nhìn thây på Thích, trái tim công chúa Atula xao 
xuyến, bòi hồi do sợi dây luyến ái, do năng lực từng chung 
sông yêu thương kiếp trước (Pubbesannivasa), nàng chọn Đề 
Thích làm chồng giữa muôn vàn tiếng reo hò, tán dương của 
chư thiên và Atula đồng ngưỡng nộ. 


Đề Thích ra mắt nhạc gia, hiện thành thân tướng trang 
nghiêm đầy uy lực của một bậc thiên chủ tối cao. Ngài cung 
kính và điềm đạm trình bày cho Atula vương nghe rõ nhân, 
duyên và quả trong các kiếp sống bây giờ lại muốn kết tình 
giao hảo giữa hai quốc độ. 


70 


Ban đầu Atula vương (Vepacitta Asurina) dung đùng 
nỗi giận, sau nhìn thấy con gái rỡ rỡ hạnh phúc, nghĩ rằng, 
dẫu là ông vua trời cao quý nhưng đã hạ mình làm giai tế thì 
có lý nào lại cố chấp, chuốc môi oan thù? Điều đáng nên 
hãnh diện là khác. Bèn cười ha hả. 

- - Để Thích! Ha ha! Rót lại, ngươi là con ré của ta! Ha 
ha. 


Đề Thích nhũn nhặn mim cười vui vẻ, sai chư thiên 
thuộc hạ dâng trái cây say, một sô lễ phâm quý trọng mà cõi 
Atula không thê có rôi vái lạy Atula vương làm nhạc phụ. 


về cung trời Đao Lợi, Đề Thích tặng chúa Atula một 
biệt điện nguy nga lộng lẫy, đặt nàng lên vị trí thứ hậu, xung 
quanh đoang vây hai ngàn năm trăm vạn thiên nữ hầu hạ. 
Vậy, nhờ sự đa tình, thủy chung mà Đề Thích có đầy đủ bên 
mình 4 bà vợ trong mối lương duyên ân bên sau hương thơm 
của diệu pháp. 

Thanh niên Magha, trời Đế Thích, thủa ấy là tiền thân 
Phật Sakyamumi của chúng ta vậy. 


(Hết) 


71 


Kính cáo: 

Tập sách nhỏ “Giải về Cõi Trời” này vốn là bài giảng 
của ngài Giới Nghiêm, cô ân sự của chúng tôi, việt theo lôi 
“văn nói” chỉ mới phát hành nội bộ năm 1961 tại Tam Bảo 
Tự Đà Năng. Tôi đã dựa theo bản đánh máy của Phát tử Liêu 
Vân (Nguyên Thị Lệ Thủy) ở Sài Gòn, chữ được chữ mái, 
nhát là một sö câu, một sô từ Pali thì nhiêu chô mờ nhạt hoặc 
mắt hän. Việt lại soạn lại theo “văn viết” do yêu cấu của một 
sô phật tử tôi không dám đảm bảo sự chính xác của nó. Do 
phải phân chia tiết mục cho đê năm båt, đôi khi lại phải thêm 
chữ, thêm câu cho liên văn, liên mạch nên điện mạo đã không 
côn như cũ nữa, đệ tử xin såm hồi với cô Án Sư. 

Vậy, tắt cả sự vụng về, thiếu sót hoặc sai lầm ở đâu đó 
nhất là phản Pali chưa có thời gian tra cứu là trách nhiệm 
của tôi, kính cáo lôi với chư vị độc giả. 

Huyền không Sơn Thượng 

Am Mây Tía — tháng 6/2009 
Ty khưu Giới Đức 
(Minh Đức Triều Tâm Ảnh) 


72 


